BS.ThS. QUAN VÂN HÙNG 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 


HẠ 


NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH 
THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu()gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phát Ngày Nay do Thầy Thích Nhật Từ chủ biên 
bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Thích Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ấn tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

© NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (028) 3839-4121 
www.daophatngaynay.com | www.chuaglacngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


BS.ThS. QUAN VẬN HÙNG 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 


PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH 
THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 


Biên tập: Quỳnh Trang — Thế Vinh 
Sửa bản in: Quảng Tâm 
Bìa & Trình bày: Ngọc Ánh 


In lần thứ nhất 1.000 quyền, khổ 14x20 em, tại Xí nghiệp In Fahasa, 774 
Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM. 

Giấy phép xuất bản số: 838 - 2012/CXB/34 - 21/HĐ. Cấp ngày 20 tháng 
07 năm 2012. In xong và nộp lưu chiêu tháng 09 năm 2012. 


MỤC LỤC 


1 Hy: TU TL TT ssssssx2agbbebsc)a4)8.4840seikbo3ssa2v384segs3asasagsullgbsakbsudlskskbd, VI 
J;b0879a 1n TS 8n ẻẽ. ốc 3 
Ï, TÌn (ỨC DỨ ĐẠO Chỉ: s41 4s625600001246510606812a La 3 
2. Ung thư giai đoạn cuối chết nhanh, tại sao?......................-. + 
Bm27 Nöijycn nh 05 HGTRssxssagiaasissuailasesoasllfldasisabia 7 
Bài 3: Thay đổi lối sống và chế độ ăn (liệu pháp 4T)....... 11 
1/ TI => Giảm SIT€SS .........................-. SG Street II 
2/ 'L†:== Lư duy LG CỨC iáesbaisseseebtsaltassasaaasssieei 15 
3/ T3 => Tập dưỡng sinh (T3)..........................- --c+ + s<sxssssexss 19 
4/ T2 => Thực phẩm-chế độ ăn quân bình âm dương ......... 21 
5/ T4 => Thuốc: thuốc đông hay tây y.....................-- 2 -- 25+ 24 
Bài 4: Tại sao ung thư giai đoạn cuối chết nhanh?............ S2 
1;IElầy cũng ÍBE:difBDosussesuaiisesaaeeeacasbslsbsasasttei GiA4ekislxi 27 
Z krL lì 11282602166 0600600/8266000660266E6ó:3686i000618361ÐAi 86 29 
Bài 5: Vượt qua lo buồn sợ giận, sống hòa bình với bệnh. 3 I 
1. Nhân duyên với clb 4Ï .........................---+++sc+ssxsssxseerssersses 33 
5, Chunybn hóa HÖI,ÏOvsssseoseclrbubeosdeasbsleaskbsbGisedd 35 
3. Chuyên hóa nỗi buôn...................----2- 52 ++2E+2E££E+zEecxerrzsered 40 
4. Chuyển hóa nỗi sợ ............................---2- 52222 ccsczevrrerrerrsee 48 


5. Chuyển hóa cơn giận đữ.....................---- 2 s2 c++zz+zxzzx+rsee 55 


THAY LỜI TỰA 


Tác phâm các bạn đang có trên tay là tuyên tập của hai 
tác giả: Bs.Th§. Quan Vân Hùng và TT. Thích Nhật Từ. 
Phần trình bày của Bs. Quan Vân Hùng gồm 4 bài nhỏ, được 
sử dụng như cẩm nang bỏ túi cho các bệnh nhân ung thư, 
nhằm giúp họ ngăn ngừa và điều trị bệnh hiệu quả. Phần chia 
sẻ của TT. Thích Nhật Từ chủ yếu đào sâu vào TI, tức “tinh 
thần liệu pháp”, theo đó, bệnh nhân vẫy tay chào với các cảm 
xúc tiêu cực như “buôn bã, lo lắng, sợ hãi và giận tức”. 


Gộp chung hai phần tài liệu vào một quyền sách, các tác 
giả mong quý độc giả sẽ hiệu và áp dụng được: 


1, Không còn lo sợ bệnh ung thư một cách thái quá nữa: 
vì đã biết phương pháp để giảm nguy cơ - phòng ngừa ung 
thư, và phát hiện sớm bệnh ung thư (dù rằng các thông tin về 
các yếu tố gây ung thư như thực phẩm, môi trường độc hại 
cảng ngày xuất hiện càng nhiều, luôn luôn bao vây rình rập 
tất cả chúng ta). 


2. Nếu bị ung thư thì sẽ không còn lo sợ tương lai là 
những đêm dài đây ác mộng vì hiệu biệt cách điêu trị toàn 
diện: điêu trị theo y học hiện đại (mô - hóa - xạ trỊ) có hỗ trợ 
băng y học cô truyên (liệu pháp 4T). 

3. Nếu chẳng may phát hiện trễ (ung thư giai đoạn cuối), 


nếu tây y không can thiệp + thì vẫn có thê kéo dài cuộc sống 
bằng y học cổ truyền (liệu pháp 4T). 


VỈÌÌ se PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


Các tác giả tin tưởng rằng điều trị bệnh bằng phòng bệnh 
và vượt qua bệnh bằng liệu pháp 4T sẽ giúp người bệnh, 
đặc biệt bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, sống thư thái, an 
nhiên và hạnh phúc với chính mình, cũng như trong tương 
quan với người thân. 


CÁC TÁC GIÁ 


ĐỂ BỆNH UNG THƯ 
KHÔNG CÒN ĐÁNG SƠ NỮA 


Bs. ThS. Quan Vân Hùng 
Khoa hỗ trợ điều trị ung thư Viện y dược học dân tộc TP.HCM 
Chủ nhiệm Câu lạc bộ 4T tại TP.HCM 


Bài I 
ĐẶT VẤN ĐỀ 


1. TIN TỨC TỪ BÁO CHÍ 


Ai cũng sợ bị ung thư? Nhưng thực tế không phải tất cả 
chúng ta đêu bị ung thư, tại sao vậy? 


* Khoảng cuối năm 2010 trên 1 tờ báo có đăng “ăn bưởi 
bị ung thư!”. Rất nhiền người dân không cần biết tin sét đánh 
trên xảy ở ra quốc gia nào, ăn bưởi loại nào, ăn bao nhiêu? 
Và đồng loạt tây chay ăn bưởi! Và hậu quả bưởi đã trở nên 
ế nhệ một cách khủng khiếp! Nhiều vườn bưởi dù chín rục 
cũng không được thu hái vì không ai mua đề ăn, bưởi lỡ hái 
xuống phải bỏ đi, thả trôi đầy sông! Nông dân trồng bưởi 
lâm vào cảnh khốn đốn vô cùng! Thật ra bưởi gây ung thư 
theo tin trên là loại bưởi đắng (ở Việt Nam là bưởi ngọt). 
Cho rằng có một số người bị ung thư sau khi ăn bưởi đắng 
trên, nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều người ăn bưởi đắng, 
nhưng không bị ung thư. Tại sao vậy? 


* Báo tuổi trẻ ngày 11/06/2010 có đăng trên trang nhất 
một tin chân động “4n gì cũng sợ bị ngộ độc, ung thự !!P". 

Như vậy chỉ còn cách nhịn ăn, nhịn uống? Thật hoang 
đường. Hay là phải lựa chọn thật cân thận thực phâm, nhưng 


4 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


vẫn lo sợ vì thị trường thực phẩm vô cùng phong phú phức 
tạp, thay đổi liên tục, khó có thể kiểm soát được 100%. Thế 
nào cũng có ngày ăn phải thực phẩm gây ung thư. Vậy là 
“đính chấu”? Cho dù bị “đính chấu” nhưng chắc chắn không 
phải tất cả bị ung thư. Chỉ một số người bị thôi (xuất độ ung 
thư là 480,4/100.000 dân ở Mỹ, trong đó 568,2 cho nam và 
424 cho nữ, ở Việt Nam thấp hơn, 144,94 cho nam và 91 cho 
nữ). Như vậy ắt là phải có yếu tô gì đó bảo vệ cơ thể trước 
nguy cơ lỡ bị thực phẩm độc hại gây ung thư xâm nhập. Đó 
là yêu tố gì? 

* Hút thuốc lá bị ung thư phổi? Điều này chính xác, không 
ai phủ nhận. Nhưng thực tế trên bệnh nhân bị ung thư phôi có 
một vấn đề khiến ai cũng thắc mắc. Đó là một số bệnh nhân 
nữ bị ung thư phổi rõ ràng nhưng không hề hút thuốc. Còn 
ông chồng thân yêu lại là dân nghiện thuốc lá nặng, luôn phì 
phèo điều thuốc trên môi lại không bị ung thư! (đúng ra là 
chưa bị ung thư). Tại sao vậy? Hút thuốc lá gây ung thư đã 
được công nhận nhưng nếu ung thư chưa phát triển, chắc là 
trong cơ thể còn yếu tố gì đó ngăn chận khối u hình thành. 
Yếu tố gì vậy? 


2.UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI CHẾT NHANH, TẠI SAO? 


Nhân một trường hợp có thật. Bệnh nhân Nguyễn Văn 
N., 80 tuổi, quê An Giang. Cách đây 3 năm (2008) bị u hắc 
tố bàn chân phải, đã điều trị bằng cách đoạn chi dưới (cưa 
chân, dưới đầu gối 1 tắc) và hóa trị đủ liều. Một năm sau u 
tái phát ngay trên đầu gối và tại hạch bẹn. Đi tái khám được 
bác sĩ đề nghị tiếp tục đoạn chi đến tận khớp háng và hóa trị. 
Nhưng bệnh nhân và thân nhân từ chối vì sợ sức khỏe không 
cho phép. Bệnh nhân về điều trị bằng đông y từ 2009 cho kết 
quả khả quan là u không phát triển, có lúc bé lại, sức khỏe tốt 


BÀI 1: ĐẶT VẤN ĐỀ s 5 


(ăn ngủ tiêu tiêu bình thường, đi lại không đau, tươi tỉnh vui 
vẻ). Đến tháng 9/2011 sức khỏe có yếu đi nhất là yếu chân 
đi lại khó khăn. Bệnh nhân xin vào Viện Y dược dân tộc đề 
điều trị nội trú, được chân đoán u hắc tố tái phát nghi di căn 
não. Để xác định chân đoán bệnh nhân được chỉ định chụp 
CT (chụp cắt lớp não). Sáng trước khi đi làm CT bệnh nhân 
vẫn còn tươi tỉnh, tiếp xúc vui vẻ với bác sĩ, còn ăn ngủ bình 
thường. Tại khoa chụp X quang-CT, khi được bác sĩ báo kết 
quả là ung thư giai đoạn cuối di căn não, không thê điều trị 
được và cho về! Nghe tin này bệnh nhân tưởng chừng như 
sắp chết (mắt hồn, thẫn thờ bắt động, câm lặng, tay chân yêu 
hẵn so với lúc chưa đi CT, không ăn uống gì), và tai hại hơn 
khi thân nhân không kịp tham vấn bên y học cô truyền đã 
vội vã chở bệnh nhân về quê, càng làm cho cú sốc thêm trầm 
trọng. Về quê bệnh nhân càng suy sụp, không chịu ăn uống 
nói năng vận động, tiêu tiêu tại chỗ và chết hắn một tuần sau. 
Tại sao bệnh nhân chết nhanh chóng như vậy? Bệnh ung thư 
tuy ở giai đoạn cuối cũng không giết bệnh nhân nhanh như 
thế. Vì trước khi chụp CT bệnh nhân vẫn còn tương đối khỏe, 
trò chuyện vui vẻ với bác sĩ, ăn ngủ còn khá. Chính tâm lý 
lo buồn và nhất là sợ đã giết bệnh nhân nhanh chóng, chết vì 
sợ! Sự từ chối điều trị của y học hiện đại và thái độ của thân 
nhân (tức tốc chở về quê) như sắp chết đến nơi khiến bệnh 
nhân lâm vào đường cùng, chờ chết, vì không còn con đường 
nào khác. Nhưng thật ra vẫn còn con đường khác, đó là con 
đường theo y học cổ truyền với liệu pháp 4T. Vậy liệu pháp 
4T là gì ,tuy không chữa hết bệnh nhưng tại sao có thể kéo 
dài cuộc sông của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối? 

Tóm lại, phòng bệnh hơn chữa bệnh, để khối U hình 
thành rồi thì điều trị vô cùng khó khăn dù là phát hiện sớm, 
phải ngăn chận khi nó còn là trứng nước, muốn vậy đầu tiên 


6 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


là phải biết rõ tất cả nguyên nhân gây bệnh, cần biết thực 
phẩm như bưởi đắng, ăn gì cũng sơ bị ngộ độc-ung thư...... — 
vi trùng — môi trường độc hại, độc chất như khói thuốc lá, 
mới chỉ là nguyên nhân đầu tiên — cần có nhưng chưa đủ để 
khối U hình thành, từ rất bé - to dần gây đau khổ - tử vong. 
Cần phải nắm được các nguyên nhân còn lại thì cuộc chiến 
phòng chống ung thư mới đạt hiệu quả cao nhất. 


3k3kzk 


Bài 2 
NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH 


Nguyên nhân gây ung thư thì cả hai nền y học hiện đại 
và cô truyền đều tương đồng nhau. Điều đầu tiên mà tất cả 
chúng ta cần phải biết, đó là ai cũng có thể bị ung thư! Tại 
sao vậy? Vì ai cũng chứa trong người mầm mồng ung thư mà 
y học hiện đại gọi là gien sinh ung (oncogen), mầm mống 
này ngủ yên nhưng sẽ bừng tỉnh giấc và phát triển thành khối 
u nếu bị kích động. Ai kích động? Đó là yếu tố gây ung, mà 
bên y học cô truyền gọi là ngoại nhân hay “tà khí”, gồm độc 
chất (có trong khói thuốc lá, khói xe, khí thải từ các nhà máy, 
trong thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu...), các loại vi trùng, 
vi rút (viêm gan, viêm cô tử cung...), bức xạ mặt trời, tia 
phóng xạ nguyên tử. Như vậy có phải là 100% chúng ta bị 
ung thư chăng? Vì ai cũng có gien sinh ung mà yếu tố gây 
ung (tà khí) thì đầy dẫy, bao phủ chúng ta hàng ngày hàng 
giờ càng ngày càng nhiều, không biết đâu mà tránh (xem bài 
1: đặt vấn đề). Nhưng thực ra không phải ai cũng sẽ bị ung 
thư. Theo học thuyết âm dương của y học cô truyền “oi sự 
vật hiện tượng đều có hai mặt đổi lập”, suy ra nếu có cái gây 
ung, thì cũng có cái chống lại ung, và quả thực y học hiện đại 
đã tìm ra trong cơ thể con người có một gien chống lại gien 
gây ung, đó là gien đè nén bướu (/nor dep?ressor gen), g1en 


6 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


này nếu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc sẽ ngăn chặn 
nguy cơ bị ung thư, muốn Vậy gien cần được hoạt hóa bởi hệ 
miễn dịch mạnh mà yhọc cô truyền gọi là “chính khí”. Do đó 
nếu hệ miễn dịch mạnh, chính khí đầy đủ thì có phải chúng 
ta sẽ bớt lo sợ ung thư khi hàng ngày đọc báo nghe đài thấy 
các yếu tố gây ung thư rình rập bao quanh. Tà khí khó xâm 
nhập nếu ta đã trang bị một cái áo giáp chất lượng, đó là sức 
đề kháng - hệ miễn dịch - sức khỏe - chính khí tốt (tà chi sở 
tấu, kỳ khí tất hư). 


Tại sao hệ miễn dịch - chính khí suy yếu? Theo y học cổ 
truyền từ nguyên nhân bên trong( nội nhân) mà ra, từ “thất 
tình” thái quá mà ra. Thất tình là 7 loại tình chí - cảm xúc 
mà chủ yếu. là “lo-buồn-giận-sợ” - Từ ngàn xưa thầy thuốc y 
học cô truyền qua theo dõi thấy rằng những người hay lo- 
buồn-giận-sợ, đã là thường xuyên lo- buồn- -giận-sợ mà lại 
không được thê hiện ra ngoài, phải cầm nín, nén xuống (buồn 
không đám khóc, nuốt nước mắt vào trong, giận không dám 
la hét đập bàn đá ghế, sợ chết khiếp nhưng vẫn phải tươi 
cười, không dám thồ lộ cùng ai...), những người này thường 
sức khỏe suy kém, thường mắc các bệnh cấp tính (cảm cúm, 
viêm họng) và thường mang trong người nhiều bệnh mãn 
tính, dù điều trị thì cũng chỉ giảm bớt tạm thời, tái đi tái lại và 
hậu quả cuối cùng là chết yêu. Nguyên nhân gì làm ta “thất 
tình?” từ Stress mà ra. Chính lối sống đầy stress thái quá- 
liên tục đã tác động lên hệ thần kinh - dịch thể, làm rối loạn 
tình chí mà thể hiện là trạng thái lo-buồn-giận-sợ. Thử hỏi 
một người mà cứ thường xuyên lo-buồn-giận-sợ thì có khỏe 
không? Mà không khỏe có nghĩa là sức đề kháng với yêu tô 
gây bệnh nói chung, gây ung nói riêng (tà khí) chắc chắn suy 
yếu. Thế là tà khí tấn công - xâm nhập và bệnh sẽ xuất hiện 
thôi. Y học hiện đại cũng đã công nhận là lối sống đầy stress 


BÀI 2: NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH s 9 


làm suy giảm miễn dịch, người xưa (YHCT) không dùng từ 
stress nhưng mô tả hậu quả về tình chí do stress, Đông và 
Tây y gặp nhau tại đây. 


Một nguyên nhân khác góp phần phát triển khối u đó 
là yếu tố môi trường bao quanh tế bào: huyết dịch. Theo 
lý thuyết của OttoWarbuer: cho rằng môi trường huyết dịch 
nếu có pH kiềm - nhiều oxy sẽ tạo thuận lợi cho tế bào bình 
thường sinh sống, nhưng ức chế tế bào ung thư, ngược lại 
nếu huyết dịch có pH axid - ít oxy sẽ cản trở hoạt động tế 
bào bình thường nhưng vô cùng thuận lợi cho tế bào ung thư 
sinh sôi nảy nở. Vậy lý do gì làm huyết dịch trong cơ thê ít 
oxy và bị nhiễm axid, đó chính là chế độ ăn uống không cân 
bằng Âm-dương hay axid- kiểm và lối sống tĩnh tại (ít vận 
động). Chính lối sống thời văn minh hiện đại - tự động 
hóa làm con người giảm vận động, ít thì giờ cho thể dục 
thể thao (tập TDTT làm tăng Oxy, thải nhanh C0,) cùng 
khuynh hướng ăn quá nhiều thực phẩm sinh axid hơn là 
thực phẩm sinh kiềm đã đưa đến hậu quả làm huyết dịch, 
môi trường sống của tế bào trở nên axid, gây ức chế hoạt 
động tế bào bình thường nhưng đồng thời giúp tế bào ung 
thư phát triển đễ dàng. 


Tóm lại, ngoài gien sinh ung và yếu tô gây ung (tà khí) 
là nguyên nhân hữu hình, dễ thấy, cụ thê, rõ rệt thì còn hai 
nguyên nhân vô hình, khó thấy, thầm lặng, nhưng vô cùng 
nguy hiểm vì nó tạo điều kiện cho yếu. tố gây Ung (tà khí) 
tân công xâm nhập và phát triển, đó là lối sống và chế độ ăn. 
Nay đã biết nguyên nhân thì có thể phòng ngừa được, chỉ cần 
quyết tâm và kiên trì mà thôi. 

Đề phòng ngừa ung thư, với gien sinh ung là do “trời 
cho”, ta không thê can thiệp. Còn lại yếu tô gây ung (tà khí) 


10 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


thì chỉ có thể hạn chế một phần mà thôi @ì yếu tô gây ung vô 
cùng phong phú, biến hóa, xuất hiện bất ngờ...), chính thay 
đổi lối sông và chế độ ăn là phòng ngừa chủ động nhất, kết 
quả nhiều ít tùy thuộc hiểu biết cặn kẽ và quyết tâm- kiên trì 
của từng cá nhân và toàn xã hội. 


3k 3k 3k 


_ Bài3 
THAY ĐỔI LI SÔNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN 
(LIỆU PHÁP 4T) 


Trong bài này, liệu pháp 4T được trình bày qua Š giai 
đoạn như sau: 

1. T1: Tinh thần-Tâm lý liệu pháp => Giảm stress. 

2. T1: Tỉnh thần-Tâm lý liệu pháp => Hóa giải stress (Tư 
duy tích cực). 

3. T3: Tập dưỡng sinh liệu pháp. 

4.2: Thực phẩm liệu pháp => Chế độ ăn quân bình âm dương. 

5. T4: Thuốc liệu pháp. 


1/ T1 => GIẢM STRESS 


Để hạ nguy cơ mắc bệnh, cần phải giảm stress (căng 
thắng, bức xúc). Nhưng làm sao giảm stress được? Vì stress 
là một tác nhân kích thích cuộc sống, nhờ có nó mà ta làm 
việc được, tương tự như dây đàn phải căng (s/zess) thì mới 
kêu. Nhưng nếu căng quá thì lạc điệu, thậm chí đứt dây! Do 
stress làm ta lo-buôn-giận-sợ, mà cuộc sống lại luôn gắn liền 
với lo buồn giận sợ! Vì vậy nếu còn sống thì còn lo buồn giận 
sợ, nhưng ít - vừa phải thì được, không quá sức chịu đựng 


12 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


của cơ thể (chưa đứt dây đàn). Mẫu chốt chính là đo lỗi sống. 
Do lối sống mà ta bị stress nhiều hay ít. Suy cho cùng thì 
mục tiêu cuộc sống vẫn là tìm niềm vui cho chính bản thân 
mình (tinh thần và vật chất). Niềm vui sẽ đem đến sức khỏe, 
niềm vui này nếu không hay ít kèm theo lo buôn giận sợ thì 
mới là niềm vui thật, vui trọn vẹn, vui khỏe. Đề tìm niềm vui 
này cần phải có một lối sống ít stress. Lối sống nào? 


Tổng quát có 2 lối sống: lối sông vị kỷ và lỗi sống vị 
tha. Lối sống vị kỷ là lối sống cho riêng mình, không cần 
quan tâm người khác. Thậm chí có thể gây hại, bất lợi cho 
tha nhân đề dành lấy niềm vui cho riêng mình. Một niềm vui 
trên sự đau khổ của người khác có phải là niềm vui trọn vẹn 
chăng? Có thể ta vô tình, lương tâm không cắn rứt, không 
cần biết ai đau khổ dù đau khổ đó do chính mình gây ra. 
Vậy stress từ đâu ra? Từ kẻ mà mình gây hại. Con người đâu 
phải ai cũng là thánh nhân. Kẻ mà mình gây hại-rắc rối-đau 
khô... chắc chắn không để yên cho mình. Một cách trực tiếp 
hay gián tiếp, họ sẽ chia mũi đùi, sẽ đáp lễ, sẽ nhìn ta bằng 
đôi mắt hình viên đạn!.... Nói cách khác sẽ gây stress cho ta, 
và tất nhiên làm cho ta /o-buồn-giận-sợ. Gieo gió gặt bão! 
Hậu quả lối sông vị ký là đầy nguy cơ lo buồn giận sợ. Còn 
lối sống vị tha thì hậu quả khác hắn. Ta lo cho người, giúp 
đỡ cho tha nhân, tạo niềm vui cho tập thể, xã hội... thì rất ít 
nguy cơ bị lo buồn giận sợ. Đạt niềm vui do thỏa mãn lòng 
vị tha mới đúng là niềm vui trọn vẹn, hòa chung trong hạnh 
phúc của tất cả mọi người. Ta sẽ ăn ngon ngủ yên, lương tâm 
thanh thản, lo giúp người thì có gì phải lo buồn giận sợ. Nếu 
giúp người không thành thì cũng có thể lo buồn giận chút 
chút nhưng tuyệt đối không có gì phải sợ. Mình giúp người 
mà người không trả ơn mình thì thôi chứ đâu có gây bão tố 
chỉ cho ta. Thực tế lòng vị kỷ, lòng tham cá nhân cũng cần 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN e l3 


thiết vì nó là động cơ trực tiếp kích thích ta ham làm việc, 
góp phần phát triển xã hội. Nhưng để đạt lợi ích cá nhân thì 
tốt nhất là thông qua phục vụ tập thể. Mình vì mọi người (vị 
tha) thì mọi người sẽ vì mình (vi kỷ ). VỊ kỷ-vỊ tha, theo học 
thuyết âm dương, là hai mặt đối lập của cùng một sự kiện, 
luôn luôn tồn tại bên nhau, vấn đề là ta ưu tiên thực hiện mặt 
nào trước (vị tha), mặt kia sẽ tự nhiên đến mà không cần đòi 
hỏi... Xét về khía cạnh y khoa, còn sống thì phải còn lo nghĩ, 

vấn đề là lo cho ai? Lo “lành tính” chính là lo vị tha, không 
hạn chế nhưng cũng không nên quá sức. Lo “ác tính” là lo vị 
kỷ, đầy nguy cơ sinh buồn giận sợ 


Ngoài ra trong đời sống văn minh vật chất hiện tại, nhu 
cầu cá nhân (vị kỷ) thì vô cùng phong phú, đa dạng phức 
tạp, tăng theo thời gian. Nếu ta cứ lo tìm chạy theo nó để 
thỏa mãn nhu cầu thì không biết bao nhiêu cho vừa, và coi 
chừng, dù vô tình hay cố ý, để mau chóng đạt một nhu cầu 
đặc biệt nào đó, ta có thể “dính” vào lo ác tính, hoặc lo quá 
nhiều nhu cầu sẽ dẫn bị kiệt sức mà mang họa, rước bệnh vào 
người. Do đó từng lúc cũng nên cần tự hạn chế lòng tham 
(dục vọng), giảm tham sân sỉ, giảm nhu câu, bớt đua đòi = 
đơn giản hóa cuộc sống, lối sống đơn giản. 


Lòng vị tha còn thê hiện qua cách ứng xử giữa người với 
người. có thê tóm tắt trong 4 chữ “T” cho dễ nhớ: T ôn trọng 
— Tương trợ - T ha thứ - T hân thương. Trong đó Tôn trọng 
là quan trọng và cần thiết nhất. Cần tôn trọng hiến pháp, luật 
pháp, nội quy, tài sản riêng tư, sự công bằng - sòng phẳng. 
Đầu tiên là tôn trọng mọi sinh hoạt của cộng đồng - xã hội. 
Cộng đồng nhỏ nhất là gia đình, nếu người chồng tôn trọng 
luật hôn nhân gia đình (không ngoại tình), luôn giúp đỡ, tha 
thứ và thân thương với vợ thì tại sao lại phải sợ vợ? Đối với 
hàng xóm, nếu tôn trọng chuyện riêng tư, không làm mất 


14 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


lòng nhau, sẵn sàng giúp đỡ, không chấp nhất những lỡ lầm 
của nhau thì tại sao phải lo sợ ông hàng xóm chọc phá mình, 
gây hại cho gia đình mình. Lưu thông trên đường nếu tôn 
trọng luật giao thông, mang giấy tờ bên mình, đội nón bảo 
hiểm thì mắc mớ gì phải sợ cảnh sát giao thông. Vào cơ quan 
làm việc, tôn trọng nội quy, tài sản nhà nước, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, không lấy của công làm của riêng, không tham 
nhũng, hối lộ thì tại sao phải sợ thủ trưởng, sợ phòng tổ chức. 
Cũng trong cơ quan, nếu tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của 
đồng nghiệp (cấp trên lẫn cấp dưới), không nói xấu, chỉ trích, 
vu khống, sẵn sàng giúp đỡ tương trợ thật lòng, thông cảm 
tha thứ cho nhau, ta sẽ không sợ bị trù dập, ám hại, không 
buồn hay giận sợ điều gì khi làm việc. Trong quan hệ quôc 
tế cũng vậy, nêu các quôc gia tôn trọng chủ quyên của nhau, 
giúp đỡ viện trợ cho nhau, biết tha thứ cho các sai lầm trong 
quá khứ thì thế giới có lẽ sẽ không xảy ra chiến tranh. Khi 
tha thứ sẽ giúp cho người khác dễ nhanh chóng khắc phục 
khuyết điểm, giúp cho người ta tiến bộ hơn thì sẽ thương 
mến nhau hơn, sẽ không gây stress lẫn nhau. 


Tôn trọng sự công bằng rất cần thiết để được bình yên, 
đó là “làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm 
không hưởng”. Không chịu lao động - làm ít mà lại muốn 
hưởng nhiều thì chỉ có cách là /ấy của người khác? khi đã 
lấy của người mà không làm gì cho người ta thì liệu có bền 
không, có yên không? Stress là cái chắc. 

Mối quan hệ 4T chắc chắn ít gây stress cho ta. Còn ngược 
lại thiếu tôn trọng, không tương trợ, khó tha thứ, ít thân 
thương thì đầy nguy cơ gặp stress. 

Theo y học cổ truyền, Lo làm tôn thương bộ máy tiêu 
hóa (tư thương tỳ), buồn ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp (bi 
thương phê), giận làm trì trệ bộ máy vận động (nộ thương 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN e L5 


can), sợ làm suy giảm miễn dịch (khủng thương thận). Vì lo 
buồn giận sợ làm ăn kém, ít thở, vận động yếu, sức đề kháng 
giảm, thì làm gì mà không bệnh tật. Lối sống vị tha cũng 
được các tôn giáo khuyến khích - vận động các con chiên 
(đạo Thiên Chúa), Phật tử (Phật giáo) thực hiện. Ở đạo Thiên 
chúa, thể hiện lòng vị tha là lỗi sống hy sinh, nhân ái, nhường 
nhịn lẫn nhau..., ở đạo Phật cũng khuyên lối sống từ, bI, hỷ, 
xả, bình đăng, chân thật,... giảm tham sân sĩ, vì nêu còn tham 
sân si quá độ thì khó vị tha, luật nhân quả cũng nhắc nên 
sống vị tha hơn là vị kỷ. Các linh mục cha sứ thường rao 
giảng: “7ba thuốc trị mọi ưu tư phiên não, mọi chứng bệnh, 
chính là lòng yêu thương”. Nêu người sùng đạo thực hiện tốt 
các lời dạy của Chúa, Phật về lỗi sống vị tha thì có thể tìm 
được thiên đường ngay trên hạ giới này. 


Thực hiện lối sống vị tha ta ít gặp stress hơn (so với lối 
sống vị kỷ). Nhưng nếu lỡ gặp stress thì không nên đè nén, vì 
sẽ tạo thêm một stress thứ hai (stress kép), mà nên tìm cách 
giảm hay hóa giải ngay để ít nguy cơ lo buồn giận sợ bằng 
một liệu pháp tâm lý: tư duy tích cực. 


2/ T1 => TƯ DUY TÍCH CỰC 


Cuộc sống con người, từ thời văn minh hiện đại đã trở 
nên phong phú, phức tạp, nhu cầu ngày càng nhiều, tạo nên 
nhiều tiện nghỉ và lạc thú nhưng cũng tiềm ấn nhiều nguy 
cơ gây bệnh tật, nhất là bệnh mãn tính khó điều trị (đái tháo 
đường, tăng huyết áp, ung thư, tâm thần, béo phì,...). Một 
trong những nguyên do là từ stress thái quá, kéo dài liên tục. 
Đề ngừa - giảm stress, cũng có lúc cần thay đôi lỗi sống: đó 
là đơn giản hóa cuộc sông, giám. bớt các nhu cầu không thật 
sự cấp thiết và nhất là chú ý mối quan hệ ứng xử trên nền 
tảng vị tha, theo nguyên tắc 4T: Tôn Trọng - Tương Trợ -Tha 
Thứ - Thân Thương. Nhờ thay đổi lỗi sống ta ít bị stress xâu 


16 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


- độc hại, ít gặp “bão”, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn còn gặp 
stress thì phải hóa giải ngay, không đê kéo dài trạng thái tâm 
lý “lo-buôn-giận-sợ”. Băng cách nào? Băng tư duy tích cực. 


Tư duy tích cực là gì? Thông thường, do gặp stress ta “Ïo- 
buồn-giận-sợ” và các trạng thái cảm xúc này sẽ thể hiện ra 
hành động ( khóc lóc, chảy nước mắt khi buồn, la hét đỏ mặt, 
đập phá... khi giận, thừ người, không còn thiết ăn uống khi 
lo, “sợ té đái”,...) nhưng 4 trạng thái tâm lý lo-buôn-giận-sợ 
này có xuất hiện nhiều, ít, thậm chí rất ngắn là tùy cách suy 
nghĩ, đánh giá của ta về nguyên do gây stress (s/ressoz), vì 
tư duy chỉ đạo cảm xúc, cảm xúc chỉ đạo hành động. Thí dụ: 
chẳng may thi rớt, nếu là tư duy tiêu cực, ta nghĩ rằng đây là 
một biến cố xấu, không may,... suy nghĩ này làm ta lo lắng 
(cuộc đời ta rồi sẽ ra sao?), làm ta buồn vì thua sút bạn bè, 
làm ta giận (giận mình sao dốt nát, giận bạn bè không giúp 
đỡ), làm ta sợ (sợ cha mẹ buồn, đánh đập ta), và thể hiện ra 
hành động là ta bỏ ăn, khóc lóc suốt ngày, chạy trồn cha mẹ, 
bạn bè... Hậu quả cuối cùng là sức khỏe suy giảm, làm mồi 
cho bệnh tật tấn công. Tư duy tiêu cực là thế, còn nếu ta suy 
nghĩ theo hướng ngược lại (tư duy tích cực) thì hậu quả khác 
hẵn, ta nghĩ rằng thi rớt chưa chắc là điều hoàn toàn xấu, đỏ, 
rủi ro, trong cái rủi có cái may mà, biết đâu đây là điều may 
!!† Vì nếu cứ tiếp tục suy nghĩ tiêu cực (sẽ sinh ra đủ thứ hậu 
quả bắt lợi) thì vẫn rớt, không hội đồng thi nào thấy mình /o- 
buôn-giận-sợ mà thương tình chấm lại cho đậu, vì nếu Suy 
nghĩ tích cực cho đây là dịp may để rút kinh nghiệm, phát 
hiện khuyết điểm của mình nà trước đây chủ quan chưa nhận 
ra, ta điều chỉnh lại phương pháp học tập, gần gũi thầy cô, 
bạn bè hơn thì chất lượng học tập sẽ cao hơn, bản lĩnh vững 
chắc hơn, và kết quả kì thi tới không thể nào rớt, thậm chí 
đậu cao hơn, vì “thất bại là mẹ thành công”, vì “sau cơn mưa 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN e L7 


trời lại sáng” (mưa dù kéo dài cách mấy cũng phải chấm dứt 
để trời sáng lại), vì “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Nếu Suy 
nghĩ tích cực như thế ta chấm dứt nhanh chóng trạng thái “lo- 
buồn-giận-sợ” và chắc chắn không còn khóc nữa, không giận 
bạn nữa, không trồn chạy cha mẹ, không bỏ ăn,... Ta lập lại 
kế hoạch học tập mới, chăm chỉ,... cha mẹ, bạn bẻ sẽ khen 
ta, yêu thương ta vì đã dũng cảm tiến lên. 


Còn nếu đọc các sách xưa về các bài học của tư duy 
tích cực thì truyện “T7¿¡ ông mắt ngựa” là một thí dụ rõ nét, 
Truyện kế rằng có một cụ giả tên gọi Tái ông, cụ có một 
con ngựa đẹp, khỏe, là một vật nuôi thân thiết, hàng ngày 
cụ chăm sóc ngựa rất chu đáo, ngựa cũng hết sức thương 
mến chủ. Vậy mà một sáng nọ thức giác, CỤ ra chuồng ngựa 
thì con ngựa đã biến mắt, đi tìm khắp nơi cũng không thấy. 
Hàng xóm nghe tin kéo qua đề chia buồn cho biến cố rủi ro- 
bất hạnh này. Do đó khi gặp cụ ông, họ tưởng răng ông cụ 
đang lo (đi qua đi lại, miệng lắm bâm gì đó), tưởng rằng cụ 
đang buôn (khóc tỉ tê, chạy nước mắt nước mũi), tưởng rằng 
cụ đang giận (vung tay đắm xuống bàn, miệng la hét “thằng 
khốn nạn nào dám lấy ngựa của ông”. ..), tưởng rằng cụ đang 
sợ (mặt thất thần, than thở “ôi nó lấy ngựa ta coi chừng đêm 
nay nó lấy cả mạng mình”). Vì lo-buồn-giận-sợ do mất con 
ngựa, Tái ông sẽ bỏ ăn, suốt ngày thân thờ ngồi yên không 
vận động, đêm sẽ không ngủ được, nếu kéo dài sức khỏe sẽ 
suy giảm, bệnh tật sẽ xuất hiện, chết sớm là cái chắc!. Nhưng 
thực ra hàng xóm thấy Tái ông vẫn điềm tĩnh tiếp họ và còn 
nói “Biết đâu đây là cái may đấy!!!”. Với tư duy tích cực, Tái 
ông nghĩ mất ngựa là điều may, điều tốt, do đó lo làm chỉ! Tại 
sao phải buồn! Không việc gì mà giận, và tất nhiên không có 
gì đáng sợ (vì đây là điều may, điều tốt mà). Hàng xóm nghĩ 
rằng Tái ông già lú lẫn, kéo nhau về không còn chia buồn 


18 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


nữa (vì thấy ông có buồn đâu mà chia!). Ba ngày sau, con 
ngựa trở về dẫn theo một chú ngựa con khỏe mạnh, rất đẹp, 
hàng xóm nghe tin lại kéo nhau qua để mừng. Đến gặp cụ, 
tưởng rằng Tái ông đang nhảy nhót vui mừng, mặt mày hớn 
hở, nhưng thấy cụ vẫn điềm tĩnh, lại còn nói “Biết đâu đây là 
cái rủi đấy!”. Hàng xóm sững sờ, nghĩ rằng ông cụ càng ngày 
càng lú lẫn, giận dữ bỏ về. Tái ông có một đứa con trai, thấy 
có chú ngựa con đẹp hàng ngày chơi đùa và leo lên cỡi. Một 
ngày kia đang cỡi ngựa bỗng té gẫy ‹ chân. Hàng xóm nghe tin 
lại kéo nhau qua chia buôn, tưởng rằng ông cụ đang lo-buồn- 
giận-sợ nhưng cụ ông vẫn điềm tĩnh chăm sóc cho con trai, 
miệng lại còn nói “Biết đâu đây là cái may đấy”, một lần nữa 
hàng xóm lộ vẻ bất bình trước thái độ kì quặc của Tái ông vì 
đối với họ đây. là chuyện xui xẻo, không tốt (tư duy tiêu cực), 
kéo nhau bỏ về, thầm nghĩ sẽ không thăm viếng ông già này 
nữa. Cuối năm đó, chiến tranh xảy ra, nhà nước tông động 
viên kêu lính, con trai Tái ông nhờ bị gãy chân không phải 
vào quân đội, nhờ vậy cha con được đoàn tụ suốt đời!. 


Qua truyện này, khi gặp một sự việc không như ý, nếu 
nghĩ đây là điều rủi thì cũng không sai nhưng mà sẽ kéo 
theo tâm lý — cảm xúc tiêu cực (lo-buôn-giận-sợ). Còn nếu 
nghĩ ngược lại là điều may (tư duy tích cực) thì cũng có thê 
đúng và sẽ không phải lo-buồn-giận-sợ. Như vậy ta nên suy 
nghĩ theo kiểu nào khi gặp một vấn đề bất như ý??? Tóm lại, 
học thuyết âm dương của y học cổ truyền đã chỉ dạy “Mọi 
sự vật, hiện tượng đều có hai mặt đối lập: Âm-Dương (mặt 
tốt-xâu, khía cạnh vui-buôn, điều rủi-may...) và thường thì 
chỉ một mặt xuất hiện, mặt kia còn tiềm ấn nhưng chắc chắn 
là có, đi tìm sẽ ra, và thực tế đúng như thế. Như vậy khi ta 
gặp bất cứ điều gì không hài lòng, cho là điều rủi thì thay vì 
ta suy nghĩ theo điều rủi, không tốt thì chắc chắn sẽ sinh ra 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN e 19 


lo-buôn-giận-sợ, thì ta hãy tìm mặt tích cực của vân đê, suy 
nghỉ và thực hiện mặt tích cực đó thì chăc chăn cuộc sông sẽ 
bình an hơn, stress sẻ nhẹ hơn. 


3/ T3 =>TẬP DƯỠNG SINH (T3) 


Trồng cây muốn nhiều hoa quả cần phải chăm sóc nuôi 
dưỡng chu đáo. Đó là bón phân đầy đủ, tưới nước đều. So 
sánh với con người, muốn khỏe, ngoài tỉnh thần yên bình 
(1), ăn uống quân bình âm dương q2), cần phải vận động 
thể lực đầy đủ, nghỉ ngơi khi mệt mỏi để nuôi dưỡng sự sống 
bằng một phương pháp tự luyện tập gọi là tập dưỡng sinh 
(T3). Tập dưỡng sinh là liệu pháp vật lý mà ai cũng có thê tự 
tập luyện đề củng có, duy trì và phát triển chất lượng sống. 
Dưỡng sinh, nói cách khác là tự mình tập cho khỏe, khỏe là 
có cảm giác sảng khoái, vui tươi, thích làm việc, ăn uống 
nghỉ ngơi bình thường, toàn thân dễ chịu, không đau nhức tê 
bại. Tập dưỡng sinh có nhiều lợi ích rõ rệt, vừa có kết quả lập 
tức vừa lâu dài. Tùy theo mục đích mà có nhiều loại hình tập. 
Đầu tiên là loại hình tập TĨNH để giảm stress. Đó là tập thư 
giãn, tập thiền định. Thư giãn có 2 loại: thư giãn chủ động 
thường tập trong tư thế ngồi hay đứng, có tác dụng giảm 
SfresS lập tức, ngay trong Ø1ờ làm việc, thích hợp với người 
phải ngôi, đứng liên tục. Khi ngồi đứng liên tục I-2 giờ, ta 
thấy mỏi mệt, toàn thân căng thăng, thậm chí cứng đờ. Lập 
tức tập một số động tác đề thư giãn chủ động trong vòng 2 
đến 5 phút sẽ khỏe ngay, toàn thân mềm dẻo (xem thêm liệu 
pháp 4T trong thời báo kinh tế Sài Gòn 09/07/2009). Còn 
sau giờ làm việc (trưa, tối), cơ thê mệt mỏi cần thư giãn, có 
thê tập thư giãn thụ động (tư thế nằm buông xụi toàn thân). 
Thiền định (kiểu thiền thở bụng) cũng giúp thư giãn, có thê 
thực hiện mọi lúc mọi nơi, tư thế nào cũng được (ngồi, quỳ, 
đứng, nằm...). Đặc biệt khi đang nỗi giận, run sợ thì thiền là 


20 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


biện pháp tốt nhất. 


Đối lập với loại hình TĨNH là loại hình ĐỘNG, gồm tự 
xoa bóp và tập vận động. Tập động có tác dụng hoạt huyết, 
làm cải thiện lưu thông khí huyết, gia tăng sức khỏe, giải 
quyết các rối loạn chức năng đo ứ trệ tuần hoàn mà cụ thể là 
đau tê. Y học cổ truyền CÓ câu: “thông bắt thống, thống bắt 
thông” nghĩa là nếu không tắc nghẽn (thông), thì sẽ không 
đau (thông), còn nếu đau tức là đã bị tắc nghẽn = bắt thông). 
Tự xoa bóp có nhiều trường phái, thông dụng và hiệu quả 
là phương pháp Cốc đại phong gồm 25 động tác đơn giản, 
thường thực hiện vào lúc thức giấc, làm sảng khoái, sẵn sàng 
bước vào ngày mới đầy bận rộn, hay lúc lên giường ngủ làm 
dễ ngủ. Tập vận động ngoài tác dụng hoạt huyết còn tăng 
thông khí phổi do phải hít thở sâu, nhờ vậy trong huyết dịch 
sẽ tăng oxy và giảm CO, tăng pH (kiềm hóa máu), sẽ góp 
phần tạo môi trường tốt cio tế bào bình thường sinh sống 
nhưng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư (lý thuyết Otto 
Warburg: xem bài 2 Nguyên nhân gây bệnh). Có rất nhiều loại 
hình tập vận động, đơn giản nhất là đi bộ hay chạy bộ chậm, bài 
thể dục sáng đơn giản, thê dục nhịp điệu (4erobic), thê dục thâm 
mỹ, tập luyện với máy tập, khiêu vũ dưỡng sinh... 


Cuối cùng là 1 loại hình tập dưỡng sinh vô cùng độc đáo, 
kết hợp cả tĩnh lẫn động (thiền trong thế động), đó là Thái 
cực quyên, Yoga... Dù tập kiểu nào, muốn đạt kết quả cao, 
người tập phải luôn luôn kết hợp vận động với hô hấp sâu. 


Tóm lại tập dưỡng sinh (T3) rất cần thiết cho tất cả chúng 
ta, chắc chắn có lợi cho sức khỏe, chủ động được cả không 
gian lẫn thời gian, lại không tốn tiền. Một số người dù biết 
tập dưỡng sinh tốt nhưng không chịu tập, do thiếu thời gian 
hay là mệt nên làm biếng tập. Mệt mà không tập lại càng mệt 
hơn, còn dùng ý chí quyết định tập thì sẽ khỏe hơn. Mệt cách 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN s 2l 


mắy thì ít ra cũng tự xoa bóp được hay tập vài động tác của 
thư giãn chủ động. Bận rộn cách mấy vì lo cho gia đình — xã hội 
thì rất tốt, nhưng cũng nên dành 15 — 30 phút để lo cho bản thân 
mình, để cải thiện sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật thì sẽ lo cho 
người khác tốt hơn, lâu dài hơn. Hãy tập dưỡng sinh! 


4/ T2 =>THỰC PHẨM-CHẾ ĐỘ ĂN QUÂN BÌNH ÂM DƯƠNG 


Mọi hoạt động trong cơ thể nếu ở thế cân băng đều có lợi 
cho sức khỏe, muốn vậy các tế bào cần sống trong một môi 
trường cân bằng, môi trường đó chính là máu - huyết dịch, 
là nơi tế bào - mô trao đôi dưỡng chất, chất thải, khí OXV, 
thán khi (CO,), kích tố.... và yếu tố then chốt quyết định sự 
cân bằng đó chính là chế độ ăn quân bình âm dương. Theo 
Y học cô truyền, mọi sự vật hiện tượng đều có 2 mặt đối lập 
Âm- -Dương, Âm- -Dương là 2 từ tổng quát- -chung nhất, khi áp 
dụng cụ thể vào thực phẩm tức là chế độ ăn cân bằng qcide- 
base ( axit- kiềm hay kiềm —toan). 


- Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, trong 
cơ thể con người, huyết dịch cần mang tính cân bằng kiềm 
toan, hơi kiềm (Dương) là tốt nhất (pH = 7,35-7,4 ), nếu máu 
trong cơ thể con người có khuynh. hướng axit (Âm) thì hoạt 
động | tế bào kém, các chức năng yếu đi, chất thải khó bài tiết 
ra ngồi, chuyên hóa cũng chậm theo, tăng gánh nặng cho gan 
thận, suy giảm sức đề kháng, dễ xuất hiện các bệnh mạn tính 
(bệnh ung thư chăng hạn), trước tiên dễ bị cảm cúm, nhiễm siêu 
VI (dân Ølan ØỌI là trúng gió) Đồng thời, tình trạng axit làm cho 

cơ thê mau già yếu, đễ mệt mỏi, tỉnh thần không Ổn định. 


- Yếu tố then chốt quyết định là chế độ ăn uống, thức ăn 
có thể chia thành nhóm sinh axit, sinh kiềm và trung tính. 
Những thức ăn ngon hấp dẫn (thường thấy trong các bữa tiệc 
hoành tráng) phần lớn đều mang tính sinh axit như thịt-cá, 


22 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


lòng đỏ trứng, gạo trăng, bánh mì trắng, dường trắng, hóa 
chất như mùi hương - vị - chất phụ gia - chất bảo quản ..., 
trái lại các loại rau - củ - đậu, rong biên, trái cây... và ngũ cốc 
nguyên cám nhất là gạo lức đều mang tính sinh kiềm. Nhìn 
chung, đa số chúng ta có khuynh hướng sử dụng nhiều thực 
phẩm sinh axit hơn là sinh kiềm, hậu quả là mất quân bình 
axit-kiềm- (acid-base, âm dương)=> máu-dịch bị axit hóa. 


- Chế độ ăn thịt: gây axit hóa máu (không có lợi cho 
sức khỏe), có nhiều đạm động vật nhưng không ở dạng đơn 
thuần mà ở dạng liên hợp như Nueleoprotein, lipoprotein, 
trong quá trình chuyền hóa sẽ cho ra nhiều sản phẩm độc hại 
cho cơ thể như urê, acid uric, nitrit, nitrat..., do đó đối với 
người trưởng thành, lượng đạm động vật nên đạt từ 25-30% 
trong tổng lượng đạm là thích hợp (không nên ăn nhiều thịt- 
cá quả). 

- Chế độ ăn chay: có ưu điểm kiềm hóa máu, nếu trong 
bữa ăn chay, thay gạo trắng bằng gạo lức, có đủ các loại đậu, 
mè, nắm thì không sợ thiếu chất đạm - acid amin, đặc biệt 
một số nắm ngòaI tính chất chứa nhiều đạm, lại có những 
hoạt chất chống ung thư (nấm bào ngư, nắm đông cô, nắm 
tuyết, nắm mèo đen, nấm hầu thủ), ăn rau sống - gỏi trộn 
giám-chanh thì không sợ thiếu sắt. Nếu ăn chay trường, trong 
mỗi bữa ăn cần luôn luôn có đủ 4 nhóm: rau-củ-quả,bột 
đường, đạm thực vật (đậu-nắm), dầu thực vật. Nếu ăn chay 
lại có thêm sữa trứng thì không sợ thiếu sinh tổ B12. Ăn gạo 
lức muối mè kèm thức ăn chay thì rất tốt cho sức khỏe. 


- Tình trạng axit cũng thường xuất hiện khi lo lắng thái 
quá hay lao động quá sức. 

- Cách ăn: cần nhai kỹ lưỡng trước khi nuốt, khi nhai kỹ 
thức ăn được tiêu hóa một phân và được kiêm hóa một phân 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN e 23 


nhờ nước bọt. Chính cuộc sống hiện đại đầy khẩn trương 
khiên người ta ăn vội vàng (/así-ƒood) không có thì giờ nhai, 
điêu này chắc chăn ảnh hường không tôt đên bộ máy tiêu hóa. 


- Nước uống có phẩm chất tốt: chất khoáng lượng thích 
hợp, không chât có hại, độ cứng vừa, chứa nhiêu oxy, chứa 
1on bIcarbonat, có tính kiêm nhẹ. 


- Giới hạn dùng nước đá, kem lạnh dễ làm rối loạn tiêu 
hóa,viêm họng. 


- Thỉnh thoảng nên có đợt nhịn ăn (vẫn uống): mỗi quý 
1 đợt từ I đến 3 ngày tùy cân nặng và sức khỏe (đã có 1 số 
nghiên cứu trên động vật cho thấy cho nhịn ăn đúng cách 
giúp trẻ lâu, ít bệnh). 

Tóm lại: Đề giảm nguy CƠ bệnh tật nói chung, bệnh ung 
thư nói riêng, chúng ta cần theo chế độ ăn uông trở về thiên 
nhiên mang tính cân bằng âm -dương (axit-kiềm). 


1/Kiêng cữ hắn: mở động vật (heo gà bò). 


2/Hạn chế: thịt (nướng -hun khói-chiên), muối, đường, 
trứng, hóa chất (phẩm màu, hương - vị thực phẩm, chất bảo 
quản, phụ gia... => thực phẩm tỉnh chế-thực phẩm công 
nghiệp = đồ hộp). 


3/Nên ăn nhiều thực phẩm tươi - chưa tinh chế: rau (bông 
cải, dền, bắp cải), củ (carot...), đậu (đậu trái, đậu hột: đậu 
nành-đen-đỏ), rong tảo biển, trái cây (táo ,dâu...), tỏi, hành 
tím rau thơm, mè đen, một ít nắm (nắm bào ngư, nắm đông 
cô, nắm tuyết, nắm mèo đen, nấm kim chi, nắm mỡ, nắm hầu 
thủ). Thay dần gạo trắng bằng gạo lức. 


4/Uông đủ nước: nước khoáng kiêm, nước trà xanh, nước 
trái cây tươi, nước gạo lức rang, nước đậu đen, sữa đậu nành. 


24 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


5/T4 =>THUỐC : THUỐC ĐÔNG HAY TÂY Y 


Thuốc thay đổi tùy theo giai đoạn bệnh lý. Nếu khối u 
chưa bị phát hiện thì thuốc bồ là chính, để nâng cao sức khỏe, 
góp phần ngừa ung thư. Nhưng cần phải luôn luôn nhớ, để 
ngừa ung thư thì liệu pháp tỉnh thần — tâm lý (T1), thực phẩm 
(T2), tập dưỡng sinh (T3) là chủ yếu, liên tục, suốt đời. Chỉ 
khi nào cảm thấy mệt mỏi, trong người khó chịu, đi khám 
cũng chưa phát hiện bệnh lý gì thì có thể dùng ít thuốc bổ 
đông y như sâm, nhung... nhưng muốn dùng cũng phải có 
chỉ định của bác sĩ. Nếu bị ung thư và đang điều trị tấn công 
bằng liệu pháp y học hiện đại (phẫu — hóa — xạ trị) thì thuốc 
y học cổ truyền có vai trò hỗ trợ. Do phẫu hóa xạ gây nhiều 
tác dụng phụ, bệnh nhân rất mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, tê, 
yếu..., thử máu có giảm hồng cầu, bạch cầu... thì thuốc y 
học cô truyền có khả năng khắc phục các tác dụng độc hại 
đó giúp bệnh nhân mau chóng phục hồi sức khỏe để tiếp tục 
đủ liệu trình hóa - xạ (không rớt toa). Sau liệu pháp phẫu hóa 
xạ, nêu nguyên nhân gây ung còn tồn tại, thì vẫn còn nguy 
cơ tái phát đi căn —> y học cổ truyền (liệu pháp 4T) có thể 
góp phần phòng ngừa tái phát — đi căn. Riêng trường hợp đặc 
biệt, không thể điều trị bằng y học hiện đại (phẫu hóa xạ) thì 
một số được liệu y học cô truyền có khả năng ức chế tế bào 
ung thư, giúp kéo dài cuộc sống của người bệnh (xem bài 4: 
tại sao bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chết nhanh). 


Kết luận: y học hiện đại có thế mạnh là tiêu diệt, tấn 
công khôi u hiệu quả, nhanh gọn, nhưng còn đề lại nhiều tác 
dụng phụ và nguy cơ tái phát di căn. Còn sở trường y học cô 
truyền là nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng hệ miễn dịch, do đó 
giúp bệnh nhân mau chóng vượt qua tác dụng phụ của phẫu 
hóa xạ và hạn chế tái phát — di căn. Do đó nên kết hợp y học 
cổ truyền (liệu pháp 4T) và y học hiện đại (phẫu — hóa — xạ) 


BÀI 3: THAY ĐỔI LỐI SỐNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN e 25 


trong trận tuyến phòng và điều trị ung thư => có thê giảm nguy 
cơ ung thư (vì biết rõ nguyên nhân gây ung thư nên từ đó có 
thể phòng bệnh được), biết cách phát hiện sớm, đạt kết quả cao 
trong điều trị (giảm tác dụng phụ, hạn chế tử vong) và giảm 
nguy cơ tái phát di căn => Ứng thự không còn đáng sợ nữa. 


Cần lưu ý: 


a) Giảm nguy cơ ung thư không có nghĩa là khi áp dụng 
liệu pháp 4T sẽ chắc chắn không bị ung thư, mà là tỉ lệ mắc 
bệnh có thể giảm, bệnh nhẹ hơn, ít ác tính hơn. Có thể so 
sánh, nêu đội nón bảo hiểm khi chạy xe máy, chẳng may bị té 
xe thì ít bị chấn thương sọ não, nếu có cũng nhẹ so với người 
không đội nón. Thực tế có người đội nón nghiêm túc, khi 
té vẫn bị chấn thương sọ não vả tử vong (ví dụ nghệ sĩ Hữu 
Lộc), nhà tuy xây chắc đề phòng bão nhưng gặp bão cấp 12 
cũng khó trụ nồi. 

b) Liệu pháp 4T chỉ có giá trị tương đối như các liệu pháp 
khác: 

- Khó áp dụng trên trẻ em: trẻ em vô tư, hiếu động nhưng 
vẫn bị ung thư. Có lẽ ung thư ở trẻ em do tà khí cực mạnh. 


- Bệnh nhân bị ung thư không có nghĩa luôn luôn là người 
đã có lôi sông vị kỷ, vì nguyên nhân ung thư rât phức tạp, 
nhiêu yêu tô kêt hợp lại. 


c). Kết hợp đông tây y: là phẫu hóa xạ và hỗ trợ y học 
cô truyền, khi bị ung thư rồi cần điều trị bằng y học hiện 
đại mà phẫu thuật là liệu pháp triệt đề, sau đó có thê hóa và 
xạ. Nhưng hóa trị làm suy giảm miễn dịch, xạ trị có thê gây 
đột biến trên gene tạo ung thư khác. Do đó sau khi mồ, thầy 
thuốc và bệnh nhân cần cân nhắc sức chịu đựng của bệnh 
nhân đối với hóa xạ. 


26 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


đ) Sau loạt bài này, nếu các câu lạc bộ, các hội đoàn, các 
tập thể... yêu cầu, tác giả có thể đến trình bày, nhắn mạnh 
liệu pháp 4T, đề xuất thêm các biện pháp cụ thể - thực tế, trao 
đổi thảo luận đề nắm chắc liệu pháp, có thể hướng dẫn thêm 
tập dưỡng sinh (thư giãn chủ động- thụ động, tự xoa bóp... ). 


3k 3k 3k 


Bài 4 
TẠI SA0 UNG THƯ GIAI Đ0ẠN CUỐI 
CHẾT NHANH ? 


1. HÃY SỐNG LẠC QUAN 


Bệnh nhân ung thư đến bác sĩ, sau khi được thăm khám 
kỹ lưỡng và làm đủ các xét nghiệm máu, chụp X Quang cắt 
lớp (CTscan), bác sĩ thường tuyên bố hết sức ngắn gọn, cho 
biết đây là ung thư giai đoạn cuôi và khuyên cho về nhà, còn 
nói “muốn ăn gì thì cho ăn thoải mái!°. Bệnh nhân về nhà 
trong tâm trạng kinh hoàng và đã chết nhanh chóng vài ngày 
sau (xem bài 1). Bác sĩ khi tuyên bố như vậy có phải là vô 
lương tâm, thiếu trách nhiệm, không muốn cứu bệnh nhân? 
Hoàn toàn không phải như thế. Vì chiến lược điều trị của y 
học hiện đại là tắn công và tiêu diệt khối u bằng các vũ khí 
tối tân, rất mạnh, hiệu quả cao, nhưng luôn đi kèm tác dụng 
phụ, có hại cho bệnh nhân thậm chí đôi khi rất nặng, dẫn đến 
tử vong sớm. Trên bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, khối u 
đã phát triển Tông, xâm lấn xung quanh, di căn xa đa cơ quan, 
gây nhiều rối loạn chức năng toàn thân, sức khỏe suy sụp 
trầm trọng. Nếu nhận điều trị, bác sĩ phải dùng thuốc mạnh, 
liều cao kết hợp nhiều phương pháp (phẫu — hóa - xạ) thì 


28 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


mới tiêu diệt nỗi U nhưng tác dụng phụ cũng sẽ rất nhiều, vô 
cùng khốc liệt. Liệu bệnh nhân có chịu nổi không? Thật ra 
dù U có to cách mấy, xâm lắn cỡ nào, di căn tới đâu cũng có 
thể mô lấy ra được dù thời gian mồ có kéo dài bao lâu, bác sĩ 
cũng sẵn lòng. Còn hóa và xạ trị rất mãnh liệt, đủ sức xóa số 
mọi khối u đi căn— tiêu diệt được khối u nhưng có khi phải 
trả giá bằng sinh mệnh bệnh nhân, nếu còn sống sót thì chất 
lượng sống sẽ vô cùng tôi tệ, thà chết sướng hơn! 


Vậy điều trị làm gì cho tốn thuốc, tốn công mà chăng có 
lợi bao nhiêu, hại là chính. Bệnh nhân đến gặp bác sĩ đề tiếp 
tục sống, mà sống khỏe chứ không phải nhất định phải tiêu 
diệt khối u, bất kể hậu quả ra sao. Do đó khi đối diện với một 
ung thư giai đoạn cuối đầy hóc búa, trên nền sức khỏe đã 
suy sụp, bác sĩ điều trị phải cân nhắc giữa cái lợi đạt được và 
cái hại sẽ đến. Nếu lợi nhiều hơn hại, tức là khối u sẽ bị tiêu 
diệt một phần, bệnh nhân khỏe hơn đề kéo dài cuộc sống thì 
tiến hành điều trị, còn nếu hại nhiều hơn lợi (tác dụng phụ 
quá nhiều do phải điều trị mạnh tay trên bệnh nhân đã suy 
sụp) thì thôi thà không điều trị, để yên vậy mà bệnh nhân 
có thể sống lâu hơn — Bác sĩ từ chối điều trị là như thế, 
chứ không phải không thương bệnh nhân. Bệnh nhân về nhà 
trong tỉnh thần hoảng loạn, kinh sợ nên sức đề kháng càng 
cạn kiệt vì không được điều trị cộng thêm khối u ác tính tiếp 
tục phát triển vì không có gì chặn nó lại, tiếp tục tàn phá cơ 
thể ngày càng mãnh liệt. Tinh thần và thể xác bệnh nhân 
đều suy sụp trầm trọng thì không chết nhanh sao được. Tình 
trạng tử vong sớm còn do bệnh nhân và thân nhân chưa hiểu 
biết đầy đủ nguyên nhân gây U và cách điều trị theo y học 
cô truyền. Khả năng y học cổ truyền là không tiêu diệt khối 
u mà chủ yếu là ngăn chận, kiềm chế nó bằng cách tạo môi 
trường không thuận lợi cho sự phát triển của tế bào ung thư 


BÀI 4: TẠI SAO UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI CHẾT NHANH? es 29 


(liệu pháp T2), bằng tập dưỡng sinh (T3 )và bằng thuốc (T4) 
để cải thiện lưu thông máu huyết, tăng sức đề kháng chống 
U. Liệu pháp 4T chỉ có lợi cho bệnh nhân mà không có tác 
dụng phụ, không có hại cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân ung 
thư giai đoạn cuối dù nặng cách mấy, sức khỏe kém cũng có 
thể điều trị bằng liệu pháp y học cô truyền (liệu pháp 4T), 
chắc chắn sẽ có lợi ít nhiều. 


Trở lại bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối do bác sĩ phải 
từ chối điều trị (phẫu hóa xạ) vì nếu điều trị thì có hại nhiều 
hơn lợi, nhưng nếu kịp thời chuyển qua y học cổ truyền thì 
có thể kéo dài cuộc sống hơn. Tại sao vậy? Được tham vấn 
kỹ lưỡng, tinh thần bệnh nhân đỡ suy sụp vì biết rằng không 
phải hết đường điều trị, mà còn một con đường khác => liệu 
pháp 4T. Liệu pháp này tuy không tiêu diệt được u nhưng Ít 
ra cũng ngăn chận sự tàn phá của u được một thời gian. Từ 
tác dụng bồi dưỡng hệ miễn dịch là chính, ngăn chận phần 
nào sự phát triển của u, lại không tác dụng phụ, tính thần 
bệnh nhân được cải thiện, sức khỏe tăng tiễn hơn, khối u bị 
ức chế một phần nên cũng bớt tàn phá cơ thể => bệnh nhân 
ung thư giai đoạn cuối vẫn còn có thể cầm cự với ung thư 
một thời gian nữa, ngắn hay dài tùy nghị lực của bệnh nhân, 
có sự hỗ trợ đầy nhiệt tình và kiên trì của thầy thuốc cùng với 
sự chăm sóc đầy yêu thương của thân nhân. 


2. KẾT LUẬN 


Để ung thư không. còn đáng sợ nữa, điều đầu tiên mà 
cũng là quan trọng nhất là biết cách phòng ngừa bằng thay 
đổi lối sống và chế độ ăn (=> liệu pháp 4T), biết cách phát 
hiện sớm bệnh ung thư, được điều trị bệnh ung thư một cách 
toàn diện (cả tinh thân lẫn thể xác + thuốc đông- tây y). Nếu 
ung thư giai đoạn cuối, không thể tiêu diệt được khối u bằng 


30 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


phẫu hóa xạ thì cần biết rằng ngành y học cổ truyền có thể giúp 
kéo dài cuộc sông của bệnh nhân ung thư. 


Đề phòng ngừa ung thư, đơn giản nhất là hạn chế tiếp xúc 
với các yếu tô gây ung thư (tà khí- ngoại nhân như không hút 
thuốc lá, không uống nhiều rượu, hạn chế tiếp xúc với các 
độc chất của môi trường sống, không khí ô nhiễm, bức xạ 
mặt trời — phóng xạ, thực phẩm ô nhiễm.. .) và cần thiết nhất 
là củng cô duy trì tốt hệ miễn dịch-sức khỏe-sức đề kháng 
với bệnh tật => liệu pháp 4T; tiêm ngừa vacxin nếu không 
chống chỉ định. 


Để phát hiện sớm thì không được bỏ qua những triệu 
chứng, rối loạn chức năng kéo đài lâu ngày trên cơ thể (ho, 
sụt cân, bón, yếu tay chân, xuất huyết. ..) hay những nốt ruồi, 
u - hạch nhỏ ngày càng lớn, mà nên nhanh chóng đến bác sĩ 
để khám và xác định bản chất là bệnh gì. 


Khi phẫu-hóa-xạ trị khối u thì thực sự chỉ là loại bỏ thể 
hiện của bệnh ung thư chứ chưa phải điều trị hết bệnh ung 
thư, vì sau khi xóa số khối U, nếu các nguyên nhân ung thư 
còn tồn tại thì vẫn còn nguy cơ tái phát-di căn. Do đó cần 
phải luôn luôn, tiếp tục kiên trì loại bỏ tất cả nguyên nhân 
gây bệnh ung thư ( = liệu pháp 4T) thì kết quả điều trị sẽ cao 
hơn (chất lượng cuộc sống được cải thiện sớm, hạn chế tái 
phát -di căn) => điều trị toàn diện. 


xkk+ 


Bài 5. 
VƯỢT QUA L0 BUỔN Sỹ GIẬN, 
SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH 


TT. TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ 
Phó Hiệu trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM 


Thuyết trình tại KDL Tân Cảng, TP.HCM, ngày 21-04-2012 
Đánh máy: Trân Thị Minh Tâm 
Hiệu chỉnh đánh máy: Giác Minh Duyên 


1. NHÂN DUYÊN VỚI CLB 4T 


Tôi biết đến câu lạc bộ này chưa đầy một tháng thông 
qua việc nối kết từ bác sĩ chủ nhiệm câu lạc bộ. Vừa qua, bác 
sĩ Hùng đã gửi tôi bốn bài viết về cách điều trị bệnh với lộ 
trình 4T. Tuy nhiên, phần chia sẻ hôm nay, tôi chỉ nhắn mạnh 
T1 mà theo ngôn ngữ bác sĩ Hùng sử dụng là giảm Sfress và 
chuyên hóa stress. T2 về chế độ ăn uống, T3 về tập luyện, 
và T4 nói về thuốc điều trị. Các bác sĩ là những nhà chuyên 
khoa có lẽ đã trình bày 4T cho quý vị trong rất nhiều buổi 
nói chuyện. Thế nên, trong buôi chia sẻ hôm nay, tôi chỉ nhắn 
mạnh đến T1 đưới góc độ đạo Phật. 

Trước khi chia sẻ về TI, tôi xin giới thiệu thêm. Tôi giảng 
dạy triết học phương Đông tại Phật học viện Thành Phó Hồ 
Chí Minh. Về triết học Phật giáo, tôi phụ trách các môn: 
logic học Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo, tâm thức học Phật 
giáo và lịch sử triết học Phật giáo. Các môn đó hoàn toàn 
không liên hệ gì đến trị liệu pháp mà chúng ta sẽ thảo luận. 
Tuy nhiên, trong mười năm qua với tư cách trụ trì chùa Giác 
Ngộ, trung bình mỗi ngày tôi tiếp xúc từ hai đến năm trường 
hợp Phật tử hay các cá nhân đến nhờ tôi trực tiếp tư vấn xoay 
quanh nỗi khổ đau về tâm lý hoặc những khủng hoảng trong 
hôn nhân vợ chồng trước bờ vực thắm hoặc những chứng 
bệnh trầm cảm, rối loạn tâm thần bị ngộ nhận là ma nhập. 
Thông qua quá trình tư vấn, tôi rút ra những nhận thức sau: 


Thứ nhất, thân và tâm theo Phật dạy có mối quan hệ 
biện chứng. Bệnh tật phát sinh ở thân có mối liên hệ đa 
chiều với tâm và ngược lại. Phần lớn chúng ta chỉ chú trọng 
đến việc điều trị y khoa. Chức năng của bệnh viện và bác sĩ 
không nhân mạnh đến phần tinh thần. Điều đó hầu như cũng 
không được khích lệ. Bác sĩ Hùng là người nỗ lực nói kết hai 
phương diện vừa nêu nhằm giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn 


344 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


đâu, giữa và cuôi có thê sông quãng đời còn lại trong hạnh 
phúc. Việc đó năm trong tâm tay của chúng ta. 


Thứ hai, thải độ sống dẫn đến lối sống là điều chúng ta 
không thể phủ nhận. Phần lớn chúng ta ít quan tâm thái độ 
sống, vì nghĩ rằng nó không cần thiết. Trên thực tế, hầu như 
ai cũng có thái độ sống hoặc tiêu cực hoặc tích cực, hoặc lạc 
quan hoặc bị quan, hoặc năng động hoặc bị động v.v... theo 
các cặp phạm trù đối lập. Làm chủ thái độ sống theo hướng 
tích cực, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình theo 
lời Phật dạy. 


Thứ ba, việc điều trị bệnh thân bao gồm loại nặng nhất 
như ung thư không thể tách rời khỏi việc điều trị thái độ tâm 
ý. Sự chán nản, tuyệt vọng dẫn đến trầm cảm dạng nhẹ và 
sau này nặng, ít nhiều đều dẫn đến nhận thức của tâm. Do đó 
cần nâng đỡ tinh thần và phải tự mình là bác sĩ điều trị trong 
tình huống này. Các bác sĩ không thê nào phục vụ chúng ta 
quá một giờ mỗi ngày khi đến bệnh viện, huống hồ ba trăm 
sáu mươi lăm ngày của một năm. Mấy chục năm của một 
kiếp người có bao nhiêu lần ta gặp bác sĩ, để được họ lắng 
nghe, được họ tư vấn, được họ tháo mở gút mắc. Và cha mẹ 
ta, người thân của ta bao gồm VỢ chồng, con cái, anh chị em, 
bằng hữu có thiện chí, tình thân thương cỡ nào đi nữa vẫn 
không thể đủ thời gian lo lắng sức khỏe cho ta ngoài chính 
mình làm công việc ấy. 


Đặt ba vấn đề vừa nêu trong bối cảnh tự điều trị bệnh, 
mỗi người sẽ là đạo diễn cuộc đời của mình. Đạo diễn đó 
có thể đóng vai trò là kiến trúc sư, đồng thời là chủ thầu xây 
dựng và các nhân công thợ chính thợ phụ tự xây dựng cuộc 
đời hạnh phúc của mình. Quan điểm đạo Phật khẳng định 
rõ không có định mệnh hay số phận an bày. Mọi thứ diễn ra 
theo một tương tác đa chiều của nhân quả. Ai làm chủ được 


VƯỢT QUA LO BUỒỔN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 35 


các thuận duyên, liên hệ đến sức khỏe sự sống, người đó có 
thể sống thọ, sống khỏe, và sông hạnh phúc. Không ai đù dưới 
bất kỳ một danh xưng nào thuộc tôn giáo hay triết học làm công 
việc can thiệp hay sắp xếp những điều vừa nêu. Đó là quan điểm 
rất khác với các quan điểm tôn giáo Đông cũng như Tây. 


Trên tinh thần này tôi phân tích ứng dụng sự chuyên hóa 
bôn phản ứng tiêu cực được bác sĩ Hùng đưa ra trong phác 
đô trị liệu T1: Lo, buôn, sợ, giận. 


2. CHUYỂN HÓA NỖI LO 


Lo lắng ở góc độ luật pháp, dân sự và đạo đức là một 
trách nhiệm. Cha mẹ không lo lắng cho tương lai của con là 
thiếu trách nhiệm. Vợ chồng không lo lắng cho nhau là thiếu 
tình yêu. Con cái không lo lắng cho cha mẹ là bất hiếu. Công 
dân không lo lắng cho quốc gia trong an nguy và phát triển 
thì chưa phải là công dân đúng nghĩa. Vậy tại sao ta phải 
vượt qua nỗi lo? Theo đức Phật, chúng ta đã đầu tư năng 
lượng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức và thái độ sống 
quá dư thừa cho các công việc, sự kiện, con người, mà lẽ ra 
sự lo lắng không cần thiết nhiều đến thẻ. 


Như vậy, làm thế nào để tách bạch nỗi lo và tính trách 
nhiệm. Một người có trách nhiệm luôn luôn có lối ứng xử 
cam kết với những gì mình đang gánh vác và cô gắng hoàn 
thành nó trong thời gian ngắn với hiệu suất và hiệu quả cao 
hơn được phân công. Khi làm như thế ta không cần phải gắn 
kết nỗi lo như bóng không rời hình, như âm vang không tách 
rời khỏi tiếng. 

Trong nhân thê học, nhất là về bàn tay, người có nước 
da quá trắng, quá sáng trên mu bàn tay, da lòng bản tay quá 
mỏng, đường chỉ tay chỉ chít và ở đốt thứ nhất trên năm ngón 
tay có nhiều đường sọc song song thì được lý giải là người 


36 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


có bệnh lo; ở mức độ trách nhiệm thì người đó bao đồng. Chỉ 
cần giao những người đó công tác thư ký riêng hay quản đốc 
thì chủ lao động có thể an tâm và nhàn nhã, vì các nỗi lo đã 
được tống khứ. Ai sở hữu đường chỉ tay đơn giản, ít chỉ chít, 
một đường thắng không có các đường nhỏ, không có những 
đường cắt ngang được xem là người sống đơn giản vô tư, 
thản nhiên nhưng không phải là thiếu trách nhiệm. 


Cường độ lo của chúng ta về một vấn đề thường diễn ra 
rất thường xuyên. Càng đầu tư mối lo vào một công việc thì ta 
càng làm cho vấn đề đó được cường điệu hóa. Do vậy, ta khó 
ăn ngon ngủ yên, sống hạnh phúc trên phương diện tinh thần. 


Các doanh nghiệp đang trong cơn khủng hoảng tải chính 
toàn cầu như một giai đoạn nặng nhất hiện nay từ năm 2007, 
ít nhiều mang theo nổi lo nợ xâu, lãi ngân hàng và đang giãy 
giụa chết dần chết mòn trên bất động sản, vôn liếng mà mình 
sở hữu, vì mậu dịch gần như bế tắc. Kích cầu kinh tế của 
thế giới cũng không đủ sức vực dậy một nền kinh tế đang tê 
bại, liệt xuội; và phải mất rất nhiều thời gian để vực dậy dần 
dần. Làm sao không lo! Vợ chồng lục đục bất hòa, không lo 
không được. Hầu như cái gì cũng có thể tạo ra nỗi lo. Nhưng 
lo thế nào được xem là vừa đủ? 

Đức Phật nêu ra công thức: Quá khứ đã khép lại bởi thời 
gian và các sự kiện, tình huống liên hệ đến ta và con người 
trong tương quan xã hội; việc lo vào nó sẽ chăng giải quyết 
được vẫn đề, chỉ mang lại cho ta sự rỗi rắm mà thôi. 


Đức Phật đưa ra hai khuynh hướng: 


- Nghĩ nhớ về những phút huy hoàng trong quá khứ sẽ 
trỗi dậy trạng thái tiếc nuối; mà tiếc nuôi là năng lực tiêu cực 
hủy hoại hạnh phúc hiện tại. Ta sống ảo trên hào quang đã 
không còn nên hiện tại bị phớt lờ. 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH se 37 


- Khuynh hướng hai, nếu đó là chuỗi dài nỗi khổ niềm 
đau, ba chìm bảy nôi, nghịch duyên thì ta đang tình nguyện 
hâm nóng khổ đau thêm lần nữa. Ở tình huống này ta là tác 
giả biến mình thành nạn nhân lần thứ hai trở đi. Sự kiện khổ 
đau đã kết thúc. Việc ta liên kết bằng ký ức với nỗi khổ niềm 
đau không còn, làm cho ta đang sống với nỗi đau. Và nỗi 
đau đó gặm nhắm chúng ta lần mòn ở hiện tại. Việc gắn kết 
những điều không thành công trong quá khứ, người có trách 
nhiệm quá cao và không biết rũ bỏ nỗi lo sẽ tự hành hạ trách 
móc mình, đè nén cảm xúc mình mà trên thực tế chưa chắc 
người cộng sự sẽ cùng quan điểm như mình. Tại sao ta phải 
tự đặt ra tình thế khó xử, lẽ ra, theo đức Phật ta phải đặt tâm 
huyết, sáng suốt đầu tư vào hiện tại, để tránh tình trạng xấu 
tương tự từng xảy ra trong quá khứ. 


Đức Phật kết luận: Dù gắn kết ký ức với sự huy hoàng 
hay nỗi buồn niềm đau cũng khiến giá trị hạnh phúc hiện tại 
bị mất hết. Gắn kết với nỗi lo thì khuynh hướng và hệ lụy 
của nó cũng tương tự. Do đó tốt nhất hãy khép quá khứ khi 
nó kết thúc. 

Khuynh hướng thứ hai là hướng đến tương lại. Tương lai 
được hoạch định bằng mấy tháng trong năm, mấy năm trong 
một đời. À “ theo Nho giáo có câu: “Nhân vô viễn lự, tất 
hữu cận tu” „ Tgười không có mối quan tâm xa, ắt hắn sẽ tự 
rước nỗi buồn gân. Vì thiếu trách nhiệm, thiếu hoạch định, 
thiếu kế sách chiến lược, nên ta dễ trở thành con rối trong 
nghịch cảnh. Sự lúng túng dẫn đến quẫn trí, mù quáng trên 
việc hoặc sự kiện, mà lẽ ra bình thường ta giải quyết nó một 
cách dễ dàng và thành công. 

Đức Phật khích lệ, ngoại trừ những đầu tư mang tính 
nhân, duyên tức là có điều kiện; quả, tức là phản ứng tất yếu 
từ sự đầu tư có phương pháp; thì mọi nỗi lo về tương lai thiếu 


38 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


nền tảng của nhân, duyên, quả, được xem là dư thừa. Đây là 
thước đo cơ bản để ta không phải chúi đầu vào những mối lo 
toan không cần thiết. Phụ nữ thường lo nhiều hơn đàn ông vì 
bán cầu cảm tính của họ hoạt động mạnh hơn, vượt trội hơn 
bán cầu lý tính. Còn đàn ông thì lý tính mạnh nhưng cảm tính 
lại yêu. Cho nên bệnh lo thường gắn kết với chị em phụ nữ 
bằng gien di truyền, bằng cấu trúc sinh học, hay bằng phản 
ứng hóc môn trên cơ thẻ. 


Phải nhận diện đâu là nỗi lo mang tính trách nhiệm và 
đâu là sự dư thừa để chúng ta không lo toan những thứ không 
cần thiết. Muốn như thế ta phải rút kết từ tư tưởng Phật dạy 
một số ứng xử sau: 


Một, khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ, công việc 
đó liên hệ đến công ty, thì thời gian đầu tư là tám giờ hành 
chính tại nơi làm việc. Trở về nhà, ta có tám giờ sinh hoạt 
cá nhân và gia đình. Không đeo bám nỗi lo dù được biện hộ 
dưới danh nghĩa bình phong của trách nhiệm gia đình, ta mới 
có thê sống hạnh phúc với vợ chồng con cái và người thân. 
Cũng tránh mang nỗi lo lên bàn ăn, trên giường ngủ và trong 
tương quan lẫn nhau. Công việc phải được khóa lại, nếu có 
mang về nhà cũng không giải quyết được gì, ngược lại ta chỉ 
làm lây lan, liên lụy khổ đau và trách nhiệm không cần thiết 
cho người thân thương của chúng ta, trong khi họ xứng đáng 
được hưởng hạnh phúc do ta sống trong tương quan tích cực 
với họ. 

Cụ thể, đến giờ cơm, giờ ngủ, hãy chỉnh điện thoại bàn, 
điện thoại di động ở chế độ nhắn tin hoặc chế độ yên lặng để 
không ảnh hưởng đến hạnh ¡ phúc g1a đình. Việc gì quan trọng 
cân giải quyết, ta giải quyết ngay, không trì hoãn sang ngày 
hôm sau. Giải quyết xong thì không để tâm liên lụy, vướng 
dính và kẹt vào nó. Càng kềm nỗi lo, tâm ta cảng mệt và dẫn 


VƯỢT QUA LO BUỒỔN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 39 


đến bệnh; ảnh hưởng rất nhiều đến thê trạng tinh thần cũng 
như thân thê. 


Hai, không cường điệu hóa vấn đề. Phần lớn chúng ta có 
thói quen cường điệu. Sự cường điệu hóa diễn ra tỷ lệ thuận 
với cách chúng ta đánh giá vấn đề có quan trọng hay không. 
Sự kiện, sự vật là duy nhất, nhưng thái độ đánh giá về nó có 
thể đa diện. Đánh giá sai dẫn đến cường điệu hóa, làm cho 
mối lo gia tăng bơm phông như thể ta thổi luồng hơi vào 
bong bóng. Thổi đến lúc sức chịu đựng không còn nữa, bong 
bóng sẽ vỡ tung. Não chúng ta cũng giống như bong bóng. 
Cảm xúc, tri giác, tâm tư con người là những chiếc bong 
bóng. Cho nên đừng liều lĩnh nạp vào nó một lượng đè nén 
ức chế tâm lý vốn không cần thiết. 


Phải sống với quan niệm bình thường hóa vấn đề. Lè phè 
là một cực đoan đối lập. Cường điệu hóa dẫn đến sự rắm rồi 
trong tâm, nên ta không biết giải quyết vấn đề ra sao. Hãy 
bình tĩnh, kiên nhẫn đề phát huy nội lực, nhận thức rõ đâu là 
manh mối của rắc rối, nỗi đau, phiền muộn, bệnh tật mà kịp 
thời điều chỉnh có phương pháp. Đó là cách đức Phật giúp 
chúng ta giải quyết vấn đề. Bằng không, nó chỉ là sự chữa lửa 
hay giảm đau chứ không phải là liệu pháp; dù nó đang được 
sử dụng rất phố biến trong y khoa hiện đại. Tuy nhiên, dù là 
chữa lửa thì cũng phải dựa vào sự chỉ định của bác sĩ, chứ 
không được tự làm nhằm tránh hậu quả tiêu cực trên cơ thể. 

Cường điệu hóa sẽ đánh giá cái tôi của mình quan trọng. 
AI có lòng tự trọng, tự ái càng cao, thì tính cường điệu hóa 
càng g1a tăng theo hướng tỷ lệ thuận. Dân gian có câu: “Nhà 
giàu đứt tay bằng ăn mày đồ ruột". Sự kiện đứt tay ở nhà 
giảu, nhà nghèo, người lớn, người nhỏ, người nam, người 
nữ, là giống nhau. Mức độ đau nhức máu chảy lệ thuộc vào 
độ cắt, nhưng người có vai trò quan trọng thường liên kết 


40 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


và xuýt xoa bởi tình thân thương từ đồng minh, càng cường 
điệu hóa khi nỗi đau trỗi dậy. Còn kẻ nghèo biết rõ thân phận 
mình, không có đồng minh, không biết kêu ai, phải tự xử lý, 
nên họ vượt qua nỗi đau tương đối nhanh chóng. Đó là một 
trong những ảnh hưởng nội tại liên hệ đến thái độ sống. Và 
do đó ta cần phải vượt qua vấn đề này đề kết thúc nỗi lo. 


Ba, đặt ra vấn đề, nếu lo mà giải quyết được thì nỗi lo 
đó cần thiết. Còn nếu lo chỉ dừng lại ở lo, hậu quả vấn đề đã 
từng xảy ra, chuyện chưa từng xảy ra cũng chưa đi tới đâu 
thì việc lo đó được xem là dư thừa. Ta không cần đầu tư công 
sức, thời gian vào nó vì nó không ý nghĩa. Ngoài ra, ta có thể 
thay thế nỗi lo bằng các phận sự công việc cụ thê; đặc biệt là 
việc vận động cơ thê ở dạng có giá trị hơn, ý nghĩa hơn thì 
tự động tâm chúng ta sẽ được chuyển sang một đải mới với 
mối quan tâm mới. Nhờ đó nỗi lo được thoát ra một cách nhẹ 
nhàng an toàn, khác với cách chúng ta nỗ lực đè nén để nỗi 
lo không có mặt. Đè nén là phản ứng tiêu cực về tâm lý nên 
tránh trong y khoa. 


3. CHUYỂN HÓA NỖI BUỒN 


Từ lo sinh buồn là qui luật kéo theo. Không ai lo mà 
không buôn. Buôn vì thất bại, buồn về nỗi khổ niềm đau, 
buồn vì nỗi oan, buồn vì chướng duyên nghịch cảnh, buồn vì 
người thân không hiểu mình, buồn vì cô đơn, buôn vì sống 
trong các bất công xã hội v.v... Có hàng trăm, hàng vạn nỗi 
buồn khác nhau. 


Với tâm lý học Phật giáo, buồn là cảm xúc hủy diệt. Nỗi 
lo còn ít nhiều gắn kết với trách nhiệm và sự cam kết. Sử 
dụng đúng chức năng của nỗi lo, ta sẽ có cơ hội thăng tiến 
thành công thậm chí được tưởng thưởng. Còn nỗi buồn dù 
dưới bất kỳ hình thức nào cũng chỉ mang lại nỗi khổ và mệt 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 4] 


mỏi về phương diện cảm xúc tâm lý, tinh thân, thái độ; từ đó 
dân đên ứng xử tiêu cực trong cuộc sông. 


Thử đặt câu hỏi, tại sao con người buồn? Câu trả lời ở 
mỗi người có thể khác nhau. Một số người trả lời vì ức quá 
nên buồn. Càng nghĩ mình bị oan, sự tức khí càng nuôi cơn 
buồn dài, và nó trở thành kẻ sát thủ hạnh phúc của chúng 
ta. Trong rất nhiều bài kinh, đức Phật khích lệ chuyền hóa 
nỗi buồn là bước đi ban đầu đề đạt hạnh phúc. Nghệ thuật 
chuyền hóa theo Phật giáo thường bắt đầu bằng thuật thay 
thế, sau đó truy tìm nguyên nhân và cuối cùng dứt điểm là 
phải thực tập đúng phương pháp. 


Bước một, thay thế. Đạo Phật gồm rất nhiều pháp môn. 
Pháp môn được hiểu nôm na là con đường chuyên hóa lối 
sống đề chúng ta vượt qua nỗi đau bề tắc, mà hệ quả của nó 
dẫn đến tình trạng bất hạnh cho mình và cho người. Thay thế 
khác với giảm đau. Thay thế là ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi 
hiện trạng. Đương sự không bị dính chặt trên nỗi đau hiện 
hữu. Điều này khác hoàn toàn với việc phủ định nỗi đau. Đức 
Phật nói, phủ định nỗi đau là sự liều mạng. Chúng ta thường 
được khuyên cứ sáu tháng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe 
một lần để ngăn chặn những chứng bệnh nguy hiểm có thể 
dẫn đến tử vong. Một số người lại nghĩ rằng, thà không biết 
mình bị bệnh sẽ cảng sống an lạc hơn. Đó là sự liều mạng. 
Cường điệu hóa nỗi đau cũng là sự liều mạng đối lập. Tránh 
hai thái độ này, đức Phật dạy ta thuật thay thế, vì thay thế gắn 
kết với lỗi sống thông qua một pháp môn. 

Hai pháp môn căn bản phổ biến hiện nay là thiền và niệm 
Phật. Thiền xem ra thích hợp với thế giới phương Tây, đặc 
biệt ở những nước công nghiệp phát triển, khoa học kỹ thuật 
nâng cao, kỹ thuật sô đi quá xa, con người gần như làm việc 
bằng trí óc, nên những căng thăng về cảm xúc, thái độ, sự 


42 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


loại trừ trên thương trường đã khiến họ cần giải phóng các 
năng lực tiêu cực như buôn lo, mệt mỏi. Việc thực tập thiền 
sẽ giúp họ giải phóng nó nhẹ nhàng. Thiền vượt khỏi ranh 
giới tôn giáo, sắc tộc, màu da. Thiền có thể áp dụng ở mọi 
nơi. Công thức thực tập đơn giản nhất là hít thở thật sâu theo 
bốn thì. Mỗi người có độ dài hơi thở khác nhau. Nếu chúng 
ta hít một hơi thật sâu khoảng mười lăm giây, đừng đè nén, 
đừng gắng gượng; đồng lúc ấy đạo Phật dạy ta quán tưởng 
trong tâm rằng ta đang đưa luông thanh khí vào cơ thê để 
thay đối, làm cho quá trình trao đồi chất được diễn ra tốt hơn, 
máu tươi nhuận hơn, neuron thần kinh được làm mới. Tỉnh thần 
sảng khoái bởi luồng thanh khí này ta liên tưởng mình đang hít 
vào hạnh phúc, bình an, sức khỏe. Đó là cách nạp vào các năng 
lượng hỗ trợ cần thiết, chứ không phải sự giả tạo. 


Con người sông bằng cảm xúc và bị ảnh hưởng bởi cảm 
xúc rất lớn. Cho nên khi đưa vào một lệnh điều khiển tự động 
thì ban đầu nó như một ước nguyện; sau này nó có khả năng 
tự điều chỉnh các nhận thức tiêu cực của chúng ta. Đồng lúc 
ấy, ta giữ vài giây để khí được vận chuyển vào phối xuống 
đan điền. Từ đan điền đi ngang qua phối, thanh quản, sau đó 
ra mũi. Lúc đó ta quán tưởng mình đang tống trược khí ra 
ngoài cũng như vứt bỏ mọi khổ đau, buồn lo, bất hạnh, bệnh 
tật, bế tắc,... những gì mà ta cho là mối đe dọa của hạnh 
phúc. Sau đó ta dừng vài giây, rồi tùy theo sức khỏe mà qui 
trình được lặp lại như ban đầu. 


Cũng cùng qui trình này, trong 7 Niệm Xứ, đức Phật 
dạy chúng ta quán tưởng hỗ trợ: “Ki hít một hơi thật dài, tôi 
cảm giác toàn thân hạnh phúc”. Cái cảm giác toàn thân hạnh 
phúc là từ làn da, thớ thịt, tế bào, gân, xương cốt, não,... cho 
đến thái độ sống, hầu như không có gì ở trên thân và trên 
tâm mà không trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy. Đó là nỗ lực 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 43 


để thay thế nỗi đau một cách an toàn. Và “Khi thở một hơi 
thở dài, tôi cảm giác mình đã tổng ra những khổ đau để trải 
nghiệm sự an lạc toàn thân”. Tức là tự chúng ta cam kết vẫy 
tay chào với khô đau thông qua nỗi buôn vốn là kẻ thù của 
hạnh phúc. 


Phương pháp niệm Phật thường có hai cấp độ: bình dân 
và tri thức. Ở cấp độ bình dân, người Phật tử nghĩ đơn giản 
rằng: đức Phật hiểu lòng mình, nên khi buôn ta tâm sự với 
Phật qua niệm Phật, hoặc đối diện trước Ngài, hoặc quán 
tưởng hình ảnh Ngài trong tâm. Sự độc thoại giữa ta và đức 
Phật diễn ra trên một cái thế, ta bày tỏ nỗi khổ niềm đau dẫn 
đến nỗi buồn và mong được Phật hiểu, để ta trút bỏ nỗi buồn 
đó. Nhiều người không mạnh dạn nói với người thân của 
mình. Nhiều người khác lại khó khăn trong việc diễn đạt cảm 
xúc, hoặc mặc cảm, rụt rẻ, ngại ngùng, tự áI,... nên thường 
Sử dụng phương pháp niệm Phật đề gắn kết, vì họ nghĩ răng 
ít nhất có một người nào đó tuệ giác cao hơn mình, sâu sắc 
hơn mình hiểu các vấn nạn của mình và nâng đỡ tinh thần 
mình. Việc rũ bỏ nỗi buồn này cũng có thể thực hiện ở cách 
thức nhất định nào đó. 


Ở mức độ triết lý, niệm Phật không phải đề cầu Phật giúp 
mình việc này, tránh cho mình việc kia. Bởi vì theo nhân quả, 
ai làm nây hưởng, ai chuyển hóa được cảm xúc thì người đó 
hạnh phúc. Còn ai ôm giữ nỗi buôn thì người đó là nạn nhân 
của bất hạnh. Phật không thể can thiệp hoặc tác động ngoài 
những bài kinh mà Ngài tuyên giảng. Ứng dụng đúng pháp 
thì tự động sẽ có kết quả. 


Giới tri thức tiếp nhận phương pháp niệm Phật khoa học 
hơn. Niệm Phật là nghệ thuật thay thế và ly tâm hóa nỗi buồn 
ra khỏi dòng cảm xúc, các sự kiện, sự việc, con người trong 
thời gian và không gian nhất định. Đó là sự ly tâm hóa an 


44 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


toàn. Trong kinh đức Phật đưa ra một ví dụ vòng tròn lăn trên 
mặt phẳng. Mỗi tích tắc nó chỉ tiếp xúc trên mặt phẳng một 
điểm duy nhất chứ không có điểm thứ hai. Khi tâm ta đặt vào 
danh hiệu Phật như một nghệ thuật thay thế, đồng lúc đó ta 
không còn thời gian gắn kết với nỗi buồn quá khứ, hiện tại 
hay tương lai. Dù nỗi buồn có mặt vẫn không ảnh hưởng đến 
sức khỏe của ta. Nhờ đó ta thoát khỏi nó một cách nhẹ nhàng. 


Thông thường ta đã làm công việc thay thế này rất nhiều 
nhưng không đề ý. Ví dụ, nãy giờ quý vị ngồi tập trung nghe 
tôi chia sẻ bài pháp thoại. Bên cạnh sông Sải Gòn là những 
âm thanh của ca nô, thuyền, tiếng chó sủa, tiếng người trò 
chuyện. Tắt cả âm thanh vừa nêu đang hiện hữu nhưng chúng 
ta không để ý. Như vậy, khi ta đặt mối quan tâm vào vấn đề 
khác có ý nghĩa hơn, giá trị hơn thì sự thay thế nỗi buồn, 
nỗi lo, nỗi SỢ, nỗi bi quan sẽ được chuyên hóa. Trọng tâm việc 
niệm Phật năm ở chỗ ta đặt tâm mình vào trạng thái chân không 
không bị rơi bởi lực hút của trái đất, tức là không bị vướng dính 
vào bất cứ cái gì. Kinh Km Cang Phật nói: ° “Ung vô sở trụ, nhỉ 
sanh kỳ tâm”. Tâm không bị vướng kẹt vào buôn lo gắn kết quá 
khứ, hiện tại, vị lai, thì người đó đang thanh tịnh hóa tâm. Ở 
điểm này con người trải nghiệm hạnh phúc tuyệt đối. 


Chúng ta có thê sử dụng hai phương pháp này, nhất là 
phương pháp đầu. Người theo tôn giáo nào cũng có thể làm 
được. Đối với phương pháp niệm Phật, nêu là tín đồ của 
Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo,... vẫn có thê 
niệm Chúa Jesus, niệm Ngài Mohamed, niệm ngài Không 
Tử, Trang Tử, Lão Tử... Tùy theo đối tượng tôn giáo mà 
mình chọn nhân vật, miễn là thực hiện được mục đích thay 
thế tích cực thì nỗi lo không còn bị vướng dính. 


Bước hai và ba, truy tìm nguyên nhân đồng thời thực tập 
đúng phương pháp. Phân lớn chúng ta bỏ qua việc truy tìm 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 45 


nguyên nhân mà theo đức Phật, nó đóng vai trò giải quyết 
vấn đề. Bài kinh đầu tiên sau khi đức Phật giác ngộ và bài 
kinh D¡ Giáo cuối cùng, đức Phật cũng nhắc lại nội dung 
đó bằng tựa đề “Bốn sự thật”. Thuật ngữ Phật học gọi là Tứ 
Diệu Đề hay Tứ Thánh Đề. 


Sự thật một, đức Phật khuyên chúng ta thừa nhận khổ 
đau, bế tắc, trở ngại, bao gồm nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ hay 
sanh, già, bệnh, chết là một sự thật. Không nên phót lờ nó, 
cũng không nên cường điệu hay đào tâu khỏi nó mà hãy nhìn 
dưới thái độ bản lĩnh để ta bước tiếp bước thứ hai. 


Sự thật hai, theo đức Phật, có những nguyên nhân trực 
tiếp hoặc gián tiếp ở mình, ở người liên hệ đến thái độ sống: 
tham lam, giận dữ, mê mờ. Hoặc các dây mơ rễ má của chúng 
trong lối ứng xử dẫn đến hậu quả xấu và khổ đau. Việc tìm 
nguyên nhân, dây mơ rễ má của nó có thể giải quyết phần 
lớn vấn đẻ. 

Sự thật ba, tin tưởng hạnh phúc là kết quả tất yêu khi ta 
chặn đứng nguyên nhân của khổ đau bằng sự giảm và chuyên 
hóa khổ đau. Đây là trạng thái tích cực. Phần lớn người ta ít 
tin vào khả năng trị lành bệnh ở chính mình. Do đó phó mặc 
số phận cho vận mạng an bày, là điều không nên. 


Sự thật bốn, đức Phật nhẫn mạnh thực tập bằng con 
đường gồm tám bước. Trong tám bước này hoàn toàn không 
có cầu nguyện, không có may rủi, và hoàn toàn không mang 
yếu tố tôn giáo, mà đó là một lộ trình rất biện chứng liên hệ 
đến ba phương diện. 

1. Phương diện nhận thức: Gồm hai vấn đề: 


- Tam nhìn sâu sắc: Theo đức Phật nó liên hệ đên thê giới 
quan, nhân sinh quan. Không có nguyên nhân đâu tiên, dù 


46 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


theo triết học là không có duy vật hay duy tâm, theo tôn giáo 
là Chúa hay bắt cứ cái gì. Vì Phật chủ trương rằng sự tương 
tác đa chiều đã tạo ra sự hình thành, tồn tại, thay đổi, và hoại 
diệt của hành tinh, sự sống của mọi thứ trên cuộc đời. Cứ như 
thế, sau khi hoại diệt, tiếp tục các sự vật đó tồn tại đưới hình 
thức khác với qui trình tương tự. Và thế giới này bao gồm 
con người là một tương tác tổng thê của sự trở thành chứ 
không phải là kết thúc. 

- Tự duy tích cực: tức là chánh tư duy, được hiểu ở ban 
đầu là giúp nâng đỡ tinh thần đề ta lạc quan hơn, yêu đời hơn 
và nhờ đó nâng hệ thống kháng thể ở mức độ nhất định về 
phương diện cảm xúc, tâm lý và thái độ sống. Tác động tích 
cực đến cơ thê sẽ góp phần giảm bệnh và điều trị bệnh một 
cách có hiệu quả. Tư duy tích cực cao nhất theo đức Phật là 
thoát khỏi tham lam, vốn dẫn đến nhiều hệ lụy vướng kẹt, 
sau đó là sự giận dữ và si mê mù quáng. Thoát khỏi ba loại 
tư duy này khi giải quyết tiếp cận bất cứ vấn đề gì, chúng ta 
sẽ có tỉnh thần độc lập khách quan, giải quyết nó theo hướng 
bền vững, không hại người, không tôn thất cho mình, không 
vi phạm luật pháp và không trái đạo đức. 


2. Phương diện đạo đức: Gồm ba vấn đề: 


- Đạo đức truyền thông: Dùng lời nói nhẹ nhàng, lễ phép, 
lịch sự, khiêm nhường mang tính gắn kết, hòa hợp, hóa giải. 
Không dùng lời thề cay, rủa độc, chì chiết, mắng chửi, thị 
phi, cũng không nói lời vô ích. 

- Hành động đạo đức: đức Phật khuyên không giết người, 
bảo vệ hòa bình; không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia 
sẻ tài sản; không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. 


__ Đạo đức nghề nghiệp: đức Phật khuyên tránh các nghề 
tôn thât phước báu và tâm đức như nghề sản xuât buôn bán 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 47 


vũ khí vì dẫn đến giết người; nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp 
nhân phẩm con người; nghề sản xuất độc tô và buôn bán độc 
tố; nghề đồ tế, tức là giết các loài động vật và gia súc; nghè lầu 
xanh làm tan vỡ biết bao gia đình hạnh phúc. Nên tránh các 
nghề đó mà chọn những nghè được luật pháp khuyến khích. 


Sống với ba loại đạo đức vừa nêu, đức Phật xác quyết 
chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi buồn lo. Buồn và lo gắn kết với 
luật đạo đức và tương quan xã hội. Nếu ta sống chuẩn mực 
thì đâu có gì phải sợ, đâu có gì phải lo. Do đó chặn đứng vấn 
đề từ gốc rễ chứ không chờ khi trổ quả mới tìm cách khắc 
phục. Đức Phật mô tả trong kinh “chẳng khác nào đến lúc 
khát mới đào giếng, ta sẽ có thể chết khát trước khi nước 
được phát hiện”. 


3. Phương diện tu tập nội tĩnh: Gồm ba vấn đề: 


- Chánh niệm: Đây là thuật ngữ Phật học chỉ việc làm 
chủ cảm xúc, thái độ, lối sống trong các động tác đi đứng 
nằm ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ. Ta làm chủ tâm 
mình, cảm xúc của mình. Thấy rõ nội hàm của tâm, thái độ 
ứng xử và các hành động trái luật, trái đạo đức, trái lương 
tâm; ta nên ngừng lại và chuyên hóa nó. Chỉ tiếp tục phát 
huy những cái tốt đẹp. Giữ tâm bình thản trong mọi biến 
cô thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, thị phi và 
ngay cả trong tình huống bị hàm oan. Làm được như thế 
là ta đang trải nghiệm hạnh phúc giữa đời thường. Điều 
đó rất cần thiết. 


- Chánh định: Nhờ có chánh niệm, tức là làm chủ tâm và 
cảm xúc, sự bình tĩnh nội tại sẽ giúp ta quán chiếu căn rễ của 
mọi vấn đề. Nhờ đó trí tuệ phát sinh và chiều sâu của nhận 
thức, lối sống đạo đức của chúng ta được tăng trưởng theo 
năm tháng. Được như thế, chúng ta sẽ có bản lĩnh lớn, sức chịu 


48 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


đựng lớn, sự kiên trì lớn và có thê nắm bắt thành công trong tầm 
tay, như thây rõ vân tay trong lòng bàn tay mình vậy. 


- Chánh tỉnh tấn: là siêng năng. Siêng năng từ bỏ khổ 
đau, siêng năng nuôi lớn hạnh phúc, siêng năng chặn đứng 
khổ đau đã có, và siêng năng phát huy hạnh phúc hiện tại. 
Nếu ứng dụng trong trị liệu bệnh, chúng ta phải siêng năng 
uống thuốc, siêng năng tập luyện, siêng năng làm chủ ăn 
uông và siêng năng giảm stress, chuyển hóa Sfress. Bồn tinh 
tấn này rất quan trọng và là sợi dây xuyên suốt nối kết bảy 
yếu tố còn lại của Bát chánh đạo, dẫn đến con đường đúng 
đắn về lối sống, tuổi thọ, sức khỏe, hạnh phúc, trí tuệ, và bất 
cứ thành tựu sự nghiệp nào. 


Nói chung, chuyền hóa nỗi buồn phải dựa vào ứng dụng 
tích cực mới có kêt quả. 


4. CHUYỂN HÓA NỖI SỢ 


Sợ hãi theo đạo Phật có gốc rễ từ vô minh. Phật giáo định 
nghĩa vô minh là loại nhận thức không dựa trên nên táng 
cách giải quyết vấn đề của nhân quả. Vũ trụ này có mối liên 
hệ nhân quả. Các thiên hà, dải ngân hà, các hành tinh, định 
tinh, qui luật vận hành của chúng, quỹ đạo của chúng đều 
theo qui luật vật lý. Đức Phật cũng đề cập đến qui luật sinh 
học, qui luật luật pháp, qui luật đạo đức và Ngài đề cập đến 
qui luật nhân quả. 


Trong kinh đức Phật xác định, ai sống đúng với năm qui 
luật vừa nêu được xem là người có trí tuệ. Như vậy, định 
nghĩa trí tuệ của đạo Phật khác với kiến thức rộng; mặc dù 
kiến thức là một trong những phương tiện tốt đề có trí tuệ, 
nhưng không phải là tự thân của trí tuệ. Một người có kiến 
thức rộng, bao gôm các khoa học gia trong lĩnh vực chuyên 
môn, nhưng nếu không ứng xử vấn đề trên phương diện nhân 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 49 


quả, thì theo Phật giáo vẫn bị kẹt vào vô minh. Và khổ đau 
vẫn có thể đeo bám, gắn kết họ. Còn người trí tuệ thì không 
nhất thiết phải có kiến thức khoa học. Tuy không tri thức về các 
ngành nghề chuyên môn, nhưng cách sông của họ không bao 
giờ phạm luật, không bao giờ trái đạo đức; ứng xử chuẩn mực 
đúng đắn; lúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho mình và người. 


Tại sao sợ? Vì chúng ta chưa năm rõ cốt lõi vấn đề. Khi 
thấy rõ môn một thì không có gì phải sợ. Sợ bệnh dẫn đến 
sợ chết bởi ta không biết mình sẽ sống bao lâu, chết như thế 
nào. Thay vì đầu tư thời gian vào nỗi sợ, đạo Phật dạy chúng 
ta hãy tìm nguyên nhân tại sao mình bệnh. Rồi ngăn chặn 
bệnh bằng cách thực tập theo công thức 4T. Theo tôi đó là 
công thức trị liệu rất chuẩn, là chân lý muôn đời. Đông Tây y 
cũng chỉ chừng đó vẫn đề thôi. 4T là sự phối hợp đầy đủ và 
toàn diện. Điều trị y khoa, thuốc thang chỉ là T4 để chúng ta 
không lệ thuộc và mê tín vào bác sĩ. Nhiều người bị lệ thuộc 
quá mức, trong khi thái độ sống T1 mới quan trọng. Giảm 
stress, chuyển hóa stress giúp chúng ta đạt lỗi sống không 
sợ hãi, sầu lo. Như vậy ta đã giải quyết được bệnh ở phương 
diện tâm lý đến mấy chục phần trăm. Còn về bệnh tật trên cơ 
thể, đức Phật cũng bị bệnh và chết vì bệnh. 


Có lẽ một số vị chưa phải là Phật tử sẽ ngạc nhiên khi 
nghe biết sự kiện lịch sử này. Đức Phật có bác sĩ riêng và 
cũng là thần y của vua Tần Bà Sa La, sau này là thân y của 
vua A Xà Thế. Tên của thần y là Jivaka. Vì ông sống gần 
chùa Trúc Lâm tại nước Ma Kiệt Đà, nơi đức Phật giáo hóa 
trong vài năm đầu, nên khi đức Phật bệnh, thần yỶ 1vaka đã 
đến chăm sóc cho Ngài. Đức Phật qua đời ở tuổi tám mươi 
tại rừng Ta La Song Thọ, một khu rừng sinh thái, trong bầu 
không khí rất yên tĩnh. Trước khi đi, đức Phật thuyết giảng 
bài kinh Đại Bát Niết Bàn một nghìn trang, nói về triết học 


50 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


Phật giáo. Sau đó Ngài thuyết giảng bài kinh Đ¿ Giáo, tức 
di chúc về lối sống đạo đức, trí tuệ, về nhập thế, về lợi ích 
người, về lòng vô ngã vị tha, và khích lệ mọi người cùng 
thực tập. Sau đó Ngài xác định rõ cơ thể Ngài như một chiếc 
xe, sử dụng tám mươi năm như thế là quá ngoại lệ. Và chiếc 
xe nào cũng cần được thay thế vì nó bị hỏng ở một bộ phận 
hay toàn thể. 


Ngài khuyên hàng đệ tử đừng khóc lóc, đừng sầu bi, buồn 
phiền, cũng đừng sợ hãi trước cái chết và cảnh sanh ly tử 
biệt. Ngài nói, hãy hoan hỷ vì sự ra đi của Ngài, vì những 
gì cần dạy Ngài đã dạy không giấu diễm bằng trách nhiệm, 
bằng lương tâm. Những gì cần làm cũng đã làm trọn vẹn và 
dứt điểm. Lời dạy và hành động của Ngài được hàng đệ tử 
hiểu rõ. Có mặt Ngài thêm một ngày nữa hay không không 
quan trọng, vấn đề còn lại là mỗi người phải thực tập con 
đường chân chính. Đó là thái độ làm chủ bản thân, không sợ 
hãi trước cái chết. 

Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Sợ bệnh trở thành nỗi ám ảnh 
vì ít nhiều liên hệ đến cái chết. Chết đau đớn, chết bình an, 
chết dài, chết ngắn, chết một cách toàn thân hay chết không 
toàn thân, chết được hỗ trợ tỉnh thần hay chết đơn độc một 
mình. Càng suy nghĩ, suy diễn nhiều chừng nảo, nỗi sợ càng 
diễn ra theo chiều hướng tỷ lệ thuận. 

Do vậy, đức Phật khuyên hãy thản nhiên, rồi việc gì xảy 
ra, ta cũng hoan hỷ chấp nhận như thế. Đề chuyền hóa nỗi sợ, 
trong kinh đức Phật dạy các vấn đề sau: 

Mọi thứ đều theo qui luật và qui trình 

Sợ không giải quyết được vấn đề, không sợ cũng không 
vì thế mà vấn đề trầm trọng thêm. Nó như vậy là như vậy. 
Công thức đức Phật đưa ra trong kinh Pháp Hoa là: nhân, 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 5] 


duyên, quả báo, trước sau, như thế là như thế. Đó là cách 
giúp chúng ta nhìn vào bản chất qui luật. Học sinh, sinh viên 
đang trong mùa thi sợ thi rớt đến độ bỏ ngủ, quên ăn để ôn 
thi, học thi là sự sai lầm nghiêm trọng về phương pháp. Còn 
hiểu rõ rằng mỗi ngày học bài trên lớp, sau mỗi tiết học về 
nhà nghiên cứu thêm. Đến ngày thị, ôn bài, tập thể dục, g1ữ 
trạng thái tâm lý thoải mái; xem trường thi, phòng thị, bàn 
thi chính là cái bàn ở nhà mình để ta không có cảm giác đị 
ứng với những thứ lạ; xem giám thị gác thi là người thân để 
không có cảm giác mình đang bị soi mói, để ý. Cứ bình tĩnh 
làm bài, lúc đó nhờ không bị ức chế tâm lý, ta mới nhớ rõ 
kiến thức và làm bài thi tốt. 

Như vậy, việc sợ thi rớt không có giá trị đối với thi đậu 
mà sự chuẩn bị đúng phương pháp theo quy luật và qui trình 
thì khả năng đậu khá cao, thậm chí đậu thủ khoa. Áp dụng 
công thức qui luật và qui trình này đối với các nỗi lo để ta 
không kéo theo nỗi sợ. Nhất là sợ thất bại sau khi đầu tư một 
cách bài bản mà kết quả không như ý. Lúc đó chúng ta phải 
tự nhận thức, nhân như thế, tức là điều kiện chính; duyên, 
tức là những điều kiện xung quanh, những tác động ngoại 
tại, theo chiều hướng thuận hoặc nghịch, nên dẫn đến kết quả 
như thế. Ta có muốn khác hơn cũng không thê được. Cho nên 
hoan hỷ với kết quả và khắc phục hậu quả, bằng việc tránh 
việc làm tương tự. Đó là cách giải quyết cảm xúc tích cực mà 
không gán theo những nỗi sợ. 


Cái gì phải chịu hậu quả ta chịu ngay bây giờ khi mình 
còn sức khỏe, còn bình tĩnh, còn đủ điều kiện; chứ chờ đến 
già, việc đó nếu đến thì ta sẽ không còn đủ sức đối chọi nữa. 
Không trốn tránh, không đào tâu, không qua mặt luật pháp. 
Đó là lối sống đối diện trước sự thật, với lương tâm, tiếp giáp 
với cuộc đời, một lối sống rất tích cực. 


52 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


Chúáp nhận mọi thứ xâu nhất có thê xảy ra 


Thông thường trong quá trình chuẩn bị, người ta đầu tư 
và nghĩ đến khả năng tốt nhất, thành quả cao nhất, ít ai nghĩ 
đến hậu quả xấu nhất. Chúng ta phải tính cả hướng ngược 
lại thì khi bất trắc xảy ra, ta không còn sợ vì không có cái gì 
bất ngờ. Lên một kịch bản và chuẩn bị những giải pháp thậm 
chí phương án A, phương án B, phương án C cho những tình 
huống xấu nhất. Sự định lượng trước vấn đề sẽ giúp chúng ta 
thản nhiên, mà thản nhiên là nghệ thuật vượt ra khỏi sợ hãi. 


Bản lĩnh đạo đức khác hoàn toàn với sự liều mạng 


Kẻ liều thường không sợ theo kiểu “cùi không sợ lở”, “điếc 
không sợ súng”. Kẻ phạm tội giết người bị tuyên án tử hình, có 
giết vài chục người nữa thì cũng chừng ấy bản án thôi, dẫn đến 
thái độ chai lì tâm và không còn sợ bất cứ cái gì. Tránh sự liều 
mạng đó, chuyên hóa nỗi sợ đây, là ta hãy đặt mình trong bối 
cảnh của đạo đức, luật, lương tâm. Ba tiêu chí này làm thước đo 
đánh giá cách ứng xử giữa mình với xã hội. Giả sử ta đã sống 
tốt hết mức, luật phù hợp, đạo đức chuẩn mực, lương tâm trong 
sáng mà vẫn bị lời thị phi như “Cây muốn lặng mà gió chẳng 
dừng”, thì không đại gì ta để cơn cuồng phong của nỗi sợ hãi tấn 
công mình, mà ta cảng phải bình tĩnh hơn. 


Hãy hình dung, ông A có hai bàn tay mười ngón. Ông B 
vì thành kiến, vì mặc cảm, vì ganh tỊ, vì ghét bỏ, vu khống 
rằng ông A có mười hai ngón. Không vì sự mô tả này mà ông 
A từ mười ngón trở thành mười hai ngón. Sự mô tả mười hai, 
chín hay tám ngón chỉ là thái độ phán đoán sai hiện thực. Dại 
gì chúng ta bị kẹt vào cảm xúc đó để sợ lời thị phi. Phải thoát 
ra khỏi nỗi sợ về những chuyện không có thật. Áp dụng công 
thức lấy hiện thực làm thước đo, chúng ta có thê giải phóng 
mọi nỗi sợ hãi khác một cách dễ dàng. 


VƯỢT QUA LO BUỒỔN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 53 


Kẻ sợ chết sẽ chết sớm hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
sống một trăm tuổi là một ngoại lệ trong lịch sử loài người. 
Chưa từng có tướng nào sông thọ đến thế, nhất là tướng điều 
khiến chiến tranh. Theo nhân quả, trực tiếp hay gián tiếp giết 
hại đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Đạo Phật dạy, 
lòng yêu nước, tính trách nhiệm, bảo vệ độc lập chủ quyên 
của quốc gia thuộc về mỗi công dân, ngay cả người tu cũng 
phải làm. Do đó khi tham chiến, đóng vai trò đứng về phía 
chính nghĩa thì động tác bóp cò của những người Phật tử khác 
với người bình thường ở chỗ, người bình thường có thể bị thôi 
thúc bởi sự giận dữ dưới danh nghĩa lòng yêu nước. Còn người 
Phật tử làm công việc đó bằng ba động tác: bị, trí và dũng. 


- Bi là tình thương, thấy đồng loại của mình khổ đau 
bởi giặc ngoại xâm nên phát nguyện hy sinh bản thân nhằm 
mang lại hạnh phúc cho số đông. Đó là nghĩa cử lớn và lòng 
từ bi lớn. 

- Trí là sáng suốt thấy rất rõ, việc làm đó có thê mang lại 
hậu quả cá nhân nhưng mang lại kết quả tích cực cho biết 
bao người. Luật nhân quả luôn diễn ra theo thế bù trừ. Ta 
cứu một trăm người và tôn hại một người, nhất là kẻ xấu thì 
ta chịu hậu quả xấu đối với một người. Ta vẫn còn có phước 
cho chín mươi chín người còn lại. 


- Dũng là bản lĩnh, sự mạnh dạn, thái độ bất khuất, hiên 
ngang, buộc ta xung phong tới phía trước để làm công việc 
đáng làm. 

Đó là thái độ ứng xử của người Phật giáo trong chiến 
tranh. Khác hoàn toàn với các chiến sĩ, các nghĩa sĩ hay số 
còn lại thường vì lòng tham, sự giận dữ, sự si mê hoặc bao 
gồm cả ba. 


Do đó kết quả về tuôi thọ hay yếu thọ ở mỗi người khác 


54 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


nhau. Và việc sợ chết không giúp chúng ta sống dài hơn. Đó 
là điều chúng ta phải nhớ. Sợ bệnh sẽ làm cho bệnh diễn ra 
nguy hại hơn và tác động tiêu cực đến tâm lý, lối sống của 
chúng ta ở hiện tại. 


Tôi đã có dịp tham quan mười trung tâm trị bệnh Sida 
của Phật giáo Thái Lan đối với bệnh nhân giai đoạn cuối. 
Các trung tâm này nằm dọc biên giới Thái Lan và Miễn Điện 
bao gồm các tỉnh Chieng Nai, Chiang Mai, Chiang Rai, nhất 
là tỉnh Chieng Nai, phần lớn người nhiễm bệnh xuất thân 
từ hoàn cảnh nghèo nên không có kiến thức phòng hộ an 
toàn trong sinh hoạt tính dục; kết quả đành kết liễu mạng 
sống của mình. Nhưng khi được đưa vào các trung tâm 
Phật giáo thì tuổi thọ của họ kéo dài hơn các trung tâm 
khác ngoài đời. 


Tại sao họ được như thế dù họ cũng bệnh giống nhau, 
cũng được điều trị với một phác đồ giống nhau, cũng thuốc 
giống nhau, cũng thê dục thê thao, cũng văn nghệ giống nhau, 
nhưng kết quả khác nhau? Bởi vì trong các trung tâm Phật 
giáo, họ được thực tập thiền. Các nhà sư không xem họ là kẻ 
xâu, không phân biệt đối xử với họ. Dĩ nhiên ở các trung tâm 
khác, họ cũng được như vậy, nhưng ở đây họ được nâng đỡ 
hơn nữa. Họ được xem như một hành giả. Các nhà sư đã tạo 
điều kiện cho họ hoạt động tiểu thủ công nghiệp để tự tạo ra 
tiền. Cảm giác tự tạo Ta tiền giúp họ cảm thấy mình có giá trị 
chứ không phải dây tầm gởi của người thân, của trung tâm và 
của cộng đồng, mặc dù số tiền thu được không đáng là bao. 


Mỗi ngày họ thực tập thiền bốn lần nên niềm vui nội tại 
luôn xuất hiện. Trạng thái bi quan, chán chường, yếm thế, sợ 
hãi, tuyệt vọng không còn, do vậy tự động họ sống thọ hơn. 
Bị bệnh cùng thời điểm nhưng ở trung tâm khác lại chết sớm 
hơn bệnh nhân ở đây vài năm. 


VƯỢT QUA LO BUỒỔN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 55 


Khoa học ngày nay cũng đã chứng minh mối liên hệ giữa 
thân và tâm. Mặc dù đôi lúc bệnh viện không khích lệ điều trị 
tâm nhưng vẫn thừa nhận nguyên lý tương tác hai chiều. Đó 
là nguyên lý rất biện chứng và khoa học. Ta phải vượt qua nỗi 
sợ hãi để những năm tháng còn lại sống hạnh phúc. Vì theo 
đức Phật, giá trị một đời người không phải ta sống dài hay 
ngắn, yêu hay thọ mà là sống như thế nào. Sống như thế nào 
liên hệ đến chất lượng sống diễn ra bằng phương pháp sống, 
bao gồm thái độ sống và cách thức sống. Thái độ sống phải 
lạc quan, tích cực, giảm stress, chuyển hóa stress, vẫy tay 
chào với nỗi khổ niềm đau, năng động tạo cơ hội cho mình 
có giá trị; không tự hành hạ cảm xúc, không tự gây khó khăn 
cho bản thân cũng như cho người để chúng ta cùng nâng đỡ 
tinh thần lẫn nhau. Làm được như thế thì nỗi sợ sẽ kết thúc. 
Tùy theo bản chất của nỗi sợ và nỗi sợ gắn kết với cái gì mà 
việc vượt qua nó được thực tập một cách tương thích. 


5. CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN DỮ 


Có thê xác định rằng trong văn học tôn giáo, kinh điển 
Phật giáo trên dưới ba trăm ngàn bài kinh dài, ngắn, vừa, 
đề cập đến tác hại của giận dữ nhiều hơn mọi văn học tôn 
giáo còn lại. Đôi khi đức Phật còn nói rất mạnh bạo “Giện đữ 
có thể thiêu đốt cả rừng công đức được ta dành dụm và gieo 
trông trong nhiễu năm”. Điều đó rất rõ. Nhiều người sống suốt 
cuộc đời lương thiện, chân chất, đạo đức, uy tín, nhân phẩm cao 
thượng, nhưng khi rượu làm mắt kiểm soát tâm có thê biến họ 
trở thành kẻ giết người, hiếp dâm, phạm pháp, lừa đảo, v.v... 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này thường phát 
xuất từ cơn giận. Thái độ tức khí, khó chịu, ganh tị, tức tối, 
muốn chứng minh cái tôi của mình quan trọng hơn người khác, 
không chịu thất bại, bất mãn đơn thuần... theo đạo Phật đều là 
con đẻ của sự giận dữ và có mối quan hệ mật thiết với nó. 


56 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


Mọi rắc rồi trong cuộc đời cũng luôn gắn kết với sự giận 
dữ, thê hiện bằng thái độ, tức là sự bất bình, khó chịu, hoặc 
không muốn bận tâm, thích đứng với tư cách bàng quan, 
không thích gắn kết với, không chịu trách nhiệm về, đều là con 
đẻ của sân. Về lời nói thì đó là sự quát tháo, chì chiết hoặc ngữ 
điệu căng thăng, hẳn học, thậm chí mặc dù lời lẽ nghiêm túc 
đàng hoàng, nhưng ngữ điệu làm cho người ta phản ứng. 


Ví dụ, người vợ mời cơm chồng trong trạng thái bực dọc 
khác hắn với thái độ mời nhẹ nhàng thương yêu mặc dù cũng 
cùng câu nói “4nh vào ăn cơm, mẹ con em đang chờ”. Viết 
câu nói đó ra bằng văn bản, ta sẽ không phân biệt được thái 
độ. Thái độ chỉ được biết qua ngữ điệu, cách diễn đạt của 
người nói. Nếu cộng với ngôn ngữ hình thể là tay chân, ánh 
mắt, gương mặt,... thì người nghe càng cảm nhận đồng tình 
hay phản đối một cách rõ ràng hơn. Huống hồ những lời quát 
tháo, chửi bới, chì chiết biểu lộ rõ cơn giận dữ. 

Đối với thân, nặng nhất là giết người, hủy hoại các công 
trình. Đơn giản hơn là thương tôn đến mạng sống, nhẹ hơn 
nữa là hành động tay chân, bao gồm sử dụng vũ khí hay động 
tác gây ảnh hưởng thân thể, sức khỏe, mạng sống của con 
người đều được xem là biểu hiện nặng nhất của tâm sân. Khi 
sống với tâm sân, ta không thê nào hạnh phúc. 


Sống trong nỗi hàm oan hầu như không ai không tức. 
Nhưng tức chăng giải quyêt được vân đê. Đê khăc phục, theo 
Phật giáo, chúng ta cân thực tập những điêu sau: 

Không làm thay thế chức năng của luật 

Thử liên tưởng đến sự kiện bé Hào Anh tại huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau vào năm ngoái. Khi hai vợ chông Giang - 
Thơm trừng phạt, hành hạ cậu bé thậm tệ hơn các nhà tù thời 
Trung Cố, dẫn đến thương tật vĩnh viễn gân bảy mươi phần 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 57 


trăm. Làng xóm biết được đều phẫn nộ. Nếu chính quyền địa 
phương không can thiệp kịp thời, án mạng, âu đả đã có thê 
xảy ra giữa một bên bênh vực vợ chồng Giang — Thơm và 
một bên chứng kiến sự bất công đối với bé Hào Anh bị hành 
hạ. Rất may chuyện đó được ngăn chặn kịp thời. Tại sao 
những người bất bình phải ứng xử như vậy? Bởi vì họ nghĩ hai 
VỢ chồng này quá ác độc nên phải dạy một bài học thích đáng, 
để về sau, khi hợp đồng với những người nghèo khác thì phải 
đối xử với người làm trên tư cách con người với nhau. 


Tuy nhiên vấn đề ở đây, họ đã phạm sai lầm lớn là định 
thay thế vai trò của luật pháp. Luật có qui trình của luật. Ta 
chỉ xem nó là nghỉ can. Đến lúc nào tòa phán quyết vợ chồng 
Giang - Thơm có tội thì lúc đó mới xử theo luật định. Còn 
chưa xử thì họ vẫn được xem là nghi can, là bị cáo. Về tình 
cảm, chúng ta cũng không ứng xử như thế. Cứ nghĩ với bằng 
chứng như thế, vật chứng như thể thì người đó có tội. Ứng xử 
theo kiểu “kiến nghĩa bắt vi, phi dũng giả”, dịch nghĩa “việc 
nghĩa không làm không phải anh hùng”, đôi lúc ta đóng vai 
trò anh hùng Lương Sơn Bạc là vi phạm luật, dù phát xuất 
từ động cơ tốt. Công bằng xã hội đang hiện hữu thì hãy để 
công bằng xã hội thực hiện đúng qui trình của nó. Như vậy, 
dù bênh vực kẻ thiệt thòi, ta cũng không bị tâm mình chìm 
theo nỗi khổ niềm đau đề khởi lên lòng sân hận. Không cần 
thiết. Cần phải đứng trung lập để có thái độ và lỗi ứng xử 
khách quan. 


Trường hợp luật không đủ minh bạch do thiếu tang 
chứng, vật chứng hay tang chứng giả dẫn đến mối hàm oan 
thì đương sự và những người bênh vực cũng không nên ứng 
xử giang hồ, mà hãy tin rằng luật nhân quả công bằng hơn 
luật pháp của con người. Luật nhân quả sẽ xử người đó để ta 
thoát khỏi nỗi giận dữ một cách an toản. 


58 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


Hãy suy nghĩ việc đâu còn có đó 


Đứng trước sự bất bình dù đúng hay sai, trước nhất ta hãy 
trì hoãn phản ứng. Phản ứng lúc giận đễ rơi vào sai lầm vì ta 
không làm chủ được bản thân. 

“Một đứa cộc cần thêm đứa nữa, 
Thì hai đứa cộc cũng như nhau 
Vì thể nên ta phải nhịn người 
Dù ai mắng chửi vẫn vui tươi 
Mặc toan có người đành gây sự 
Vững dạ an tâm nở mụ cưởỉ`. 


Đó là thái độ ứng xử khôn ngoan từ một bài thơ vô danh. 
Chúng ta không nên biến mình trở thành nạn nhân vì phản 
ứng trong giận dữ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tốn thất và hệ lụy 
nội tiếp vê sau, thậm chí có thể muộn màng chứ chăng giải 
quyết được vấn đề. 


Do đó hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu. Oxy đưa vào não 
sẽ làm cơn giận tụt xuống, tìm mạch điều hòa. Phát biểu quá 
nhanh, quá gâp, quá vội sẽ làm chúng ta bắn loạn tinh thần 
rồi giận mất khôn. Lúc đó dù ta ứng xử tự vệ hay tấn công 
đều có thê dẫn đến tốn thất: kẻ chết, người đi tù; kẻ thương 

ật,... không tốt đẹp cho ai. 

Chúng ta có thê suy nghĩ với chút cái tôi miễn giúp mình 
thoát khỏi cơn giận dữ: “ơi đâu mà lấy chén kiểu chọi chén 
đá”. Chúng ta cứ tạm thời xem mình là chén kiểu, thì việc 
chọi thí mạng đó là lỗ lã chứ không lợi ích gì. Bằng cách 
nghĩ này chúng ta có thê làm chủ được cơn giận. Hoặc hãy 
nhớ câu nói dân gian: “?ránh voi chẳng hồ mặt nào”, đây 
là lời đề nghị chúng ta thay đôi không gian nơi cơn giận dữ 
đang có mặt. Vợ chồng cãi nhau thì đừng phân biện hơn thua. 


VƯỢT QUA LO BUỒỔN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 59 


Thắng và thua trong vợ chồng là sự đồ vỡ và mắt hạnh phúc. 
Trong vợ chồng không có thắng thua mà chỉ có hợp tác. Tình 
bạn cũng vậy, tránh áp dụng công thức trắng đen, phải quấy. 
Tình cảm đòi hỏi sự cao thượng để vượt qua. Cho nên bị 
hàm oan cũng không cần phải biện hộ quá sớm. Đợi dịp khác 
khi người tạo hàm oan cho mình thoát khỏi cơn giận dữ thì 
ta chia sẻ. Người đó mới có thê lắng nghe sai sót, ngộ nhận 
và sẽ khắc phục. Lưu ý việc góp ý phải được thực hiện lúc 
không có người khác xung quanh để họ không bị tự ái, không 
nghĩ rằng bị mình làm lớn chuyện, từ đó có con đường quay 
về. Còn nếu ta đầy họ vào chân tường, dù ta có đúng đi nữa 
thì sự tự ái dồn dập có thê khiến họ phủ định nó mà làm liều. 


Giải pháp “win-win solution ” trong hạnh phúc 


Tức là cả hai cùng thắng chứ không có bên thắng bên 
thua. Áp dụng công thức này trong quan hệ vợ chồng, quan 
hệ tình thân, quan hệ đối tác sẽ dẫn đến sự đắc nhân tâm. 
Muốn như thế thì chúng ta phải có tâm cao thượng. Cao 
thượng được hiểu là thái độ tha thứ. Ta không thê tha thứ 
về những gì vi phạm luật pháp mà tha thứ dân sự, những lỗi 
trong tương quan giữa mình và người. Tha thứ đó là quyền 
hạn năm trong tầm tay của chúng ta. 


Còn luật thì có các tiêu chuẩn ân xá vào những ngày quan 
trọng của quốc gia. Đúng với tiêu chí phấn đấu, thê hiện sự 
chuộc tội và những nỗ lực được giám thị xác nhận vả đề xuất. 
Khi ấy tổng thống hay chủ tịch nước sẽ ra văn bản ân xá. 
Hàng năm, Việt Nam ân xá khoảng mười nghìn phạm nhân 
vào những dịp lễ lớn như kỷ niệm mười năm, mười lăm năm, 
hai mươi năm,... ngày quốc khánh v.v... Đó là tha thứ về 
luật thuộc chức năng của luật và nhà nước. 


Còn tâm cao thượng ở mỗi người là tha thứ dân sự. Chúng 


60 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


ta phải hiểu lỗi lầm là thuộc tính của người phàm. Thay vì 
giận họ vô ích trong khi ta cũng có thể sai lầm cần được tha 
thứ thì hãy tha thứ nhằm xây dựng hạnh phúc. Không ai chu 
toàn. Sở đoản có thê khiến con người mất thiện cảm, gây ấn 
tượng xấu với người khác; ta cũng có thê như vậy, cho nên 
lấy mình làm ví dụ, làm hệ qui chiếu để cảm thông hơn và 
nhờ đó chúng ta đễ vượt qua bằng sự tha thứ hơn. 

Khi có lỗi không tự ái trong việc xin lỗi 

Xin lỗi không phải là yếu hèn mà là biểu hiện của sự 
tiến bộ và cao thượng. Nó đồng hành với bản lĩnh. Nhận lời 
xin lỗi, người kia sẽ dễ bỏ qua cơn giận. Trong hai dịp quá 
vui hoặc quá buồn thì lời xin lỗi nhằm nối kết tình thân dễ 
thực hiện nhất. Quá vui làm cho người ta cảm thấy mình cao 
thượng. Quá buôn, không ai nâng đỡ nên khi có người đến 
chia sẻ thì tự động xuất hiện sự nói kết tình thân. Ta phải 
chọn thời điểm thích hợp để việc nối kết được thành công. 
Mỗi người đều có khoảnh khắc thích hợp trong ngày. Tránh 
những Ø1Ờờ căng thắng, Ø1Ờ cơm, ø1ờ ngủ, giỜ bận rộn không 
thể nào chia sẻ lỗi dân sự với nhau và để cơn giận ở một 
người nào đó được kết thúc. 


Theo đức Phật, con người không phải là kẻ thù của con 
người. Giận con người là một sự xa xỉ. Tham sân si là kẻ thù 
chung của nhân loại. Cho nên nêu khởi được thánh chiến thì 
đức Phật khuyên chúng ta hãy nắm tay nhau cùng nối kết để 
thánh chiến chống tham sân si, buồn, sợ, khổ, bế tắc nhằm 
giúp thế giới hạnh phúc hòa bình hơn, chứ không phải thánh 
chiến chống lại con người. Ai chưa thoát khỏi tham sân si thì 
có thê có lỗi, có thể làm mình không vui, có thể biến mình 
thành nạn nhân. Vì vậy hãy hỗ trợ giúp họ vượt qua thái độ 
sống tiêu cực. Đó cũng là cách trị liệu cho bản thân mình. 


VƯỢT QUA LO BUỒN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 6Ï 


Nhờ nhận thức như thế nên người ta khống chế cơn giận dữ 
một cách dễ dàng. 


Ngoài ra còn rất nhiều phương pháp mà thời gian thì có 
hạn nên tôi không thê trình bày thêm. 


Sau khi chuyên hóa bốn cảm giác tiêu cực lo, buồn, sợ, 
giận thì việc sống hòa bình với bệnh sẽ không mấy khó khăn. 
Lo bệnh, buồn bệnh, sợ về bệnh và giận về bệnh sẽ làm cho 
cuộc sống chúng ta bị kết liễu sớm hơn. Nếu có sống cũng 
không trọn vẹn với ý nghĩa cuộc đời. Cho nên đừng tự hành 
hạ chính mình. Hãy tìm cơ hội để quãng đời còn lại của 
chúng ta dù dài hay ngắn, sống một cách ý nghĩa, trọn vẹn 
với tư cách con người. Đó là giá trị một đời người. 

Đức Phật chia sẻ kinh nghiệm vượt qua cơn bệnh ở tuôi 
tám mươi của Ngài. Ngài thực tập thiền để tìm niềm vui nội 
tại vượt qua nỗi đau. Tư thế đau vẫn khiến Ngài phải trở 
mình qua lại. Cái đau trên cơ thể thì không cách gì tránh 
khỏi. Thời đức Phật lại không có thuốc gây mê, thuốc tê, 
thuốc giảm đau; tất cả điều trị bằng phương pháp Đông y. 
Đức Phật không dùng Đông y mà Ngài dạy chúng ta phương 
pháp tâm lý, phương pháp chuyên hóa để vượt qua nỗi đau. 
Ngài dạy, hãy quán tưởng: “Thân thể này không phải là tôi. 
lôi không bị kẹt vào thân thể này”. Cái bệnh trên thân thể 
không phải là thân thể nên ta không đánh đồng cái bệnh là 
thân thể. Phần lớn chúng ta nối kết ba yếu tố: cái bệnh, cái 
thân, và cái tôi thành một trên phương diện luật pháp và 
phương diện dân sự. Về luật pháp và dân sự là cần thiết vì ta 
cần phải có trách nhiệm về những gì ta làm. Nhưng khi nỗi 
đau xuất hiện trên thân thì việc đồng hóa nó dưới góc độ vừa 
nêu là một sai lầm sẽ làm chúng ta đau nhiều hơn. Cho nên 
đức Phật khuyên, cái đau không phải là cái thân, vì cái đau 


62 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


chỉ một phần chứ không phải đau toàn phần. Đánh giá đau 
răng, đau bụng, đau ung thư... là cái đau toàn thân là sai lầm, 
kể cả trên phương diện khoa học. 

Đánh giá cái thân là toàn thê cái tôi cũng là một sai lầm. 
Ngoài thân còn có tâm gồm bốn phương diện: cảm giác, tri 
giác, tâm tư, nhận thức; nên không được rơi vào hai sai lầm: 
đánh đồng đau là thân, và đánh đồng thân là cái tôi. Nhờ 
thế, cái đau đang có mặt trên thân không ảnh hưởng đến tâm 
chúng ta. Cái đau vẫn tiếp tục có mặt nhưng được ly tâm hóa 
khỏi tâm. Đó là cách giảm đau có phương pháp. 


Đức Phật dạy tiếp, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức 
không phải là “tôi”, không sở hữu của “tôi”, không là tự ngã 
của “tôi”. Quán vô ngã không có cái tôi trên đau khổ thì khổ đau 
đang có được chúng ta làm chủ. Chúng ta không cường điệu, 
không quan trọng hóa, không phớt lờ, không làm liều kết liễu nó 
mà bình tĩnh sáng suốt đề sống chung một cách hòa bình. 


Thời đức Phật không sử dụng nghỉ thức cầu an như bây 
giờ. Mỗi khi ai bệnh thường mời đức Phật và các đệ tử của 
Ngài thì bài kinh vô ngã mà nội dung tôi vừa tóm tắt được 
sử dụng làm nội dung đề tư duy về và thực tập. Đến đâu đức 
Phật cũng dạy bài kinh đó. Ngã một lần ta đứng dậy lần thứ 
hai, ngã một trăm lần ta đứng dậy lần thứ một trăm lẻ một. 
Đứng không nỗi thì bò, bò không được thì vẫn cần đến sự 
trợ giúp chuyên khoa từ người khác. Tinh tấn ba la mật trong 
đạo Phật dạy chúng ta không bỏ cuộc. Nhiều người bệnh SƠ 
sơ đã nghĩ rằng mình là gánh nặng của người thân rồi tự tử 
chết. Thật đáng tiếc. 


Phải thấy rõ bệnh không phải là mắt tất cả ý nghĩa cuộc 
đời. Tương tự đôi với khô sâu bị lụy cũng vậy. Hàn Mạc Tử 
có lân than vãn qua hai câu thơ: 


VƯỢT QUA LO BUỒỔN SỢ GIẬN, SỐNG HÒA BÌNH VỚI BỆNH s 63 


“Người ấi một nửa hồn tôi mắt 
Một mửa hôn kia bông đại khở". 


Nếu ta hiểu theo ngữ cảnh của cuộc tình ngang trái giữa 
Hàn Mạc Tử và cô Phật tử Mộng Cầm thì người đi trong 
cuộc tình này được hiểu là người tình mà anh phải chia tay. 
Kết quả khổ đau còn lại là trái tim, khối óc, tâm hồn của Hàn 
Mạc Tử bị vỡ đôi. Một nửa mắt hút không dấu vết, nửa còn 
lại có cũng như không, “bỗng dại khờ”. Rất may ông không 
dùng cụm từ “điên dại”; vì nếu ông dùm cụm từ “điên dại” 
trong ngữ cảnh này thì ông đã gián tiếp giết hại không biết 
bao nhiêu con người quý mến dòng thơ lãng mạn tình tứ của 
ông. Bởi sức truyền cảm và liên lụy trong thơ ca rất cao nêu 
nội dung đó tiêu cực. Ngược lại, truyền cảm và tác động tích 
cực cũng rất lớn nếu nội hàm của nó có giá trị. Trên thực tẾ, 
Hàn Mạc Tử không chết vì thất tình mà chết vì bệnh. Đặt cho 
ông một ngữ cảnh rộng hơn ngoài cuộc tình ngang trái giữa 
hai người khác đạo thì người đi ở đây được hiểu là người 
thân chết. Vậy vỡ đôi hạnh phúc thành hai mảnh làm gì? 
Tình yêu không phải là toàn thể của sự sống. Mắt mát cái gì 
đó không phải là tổng thể của cuộc đời. Hãy bình tĩnh nhìn 
lại, mất cái đó ta còn những cái khác. 

Tương tự bị chứng bệnh mất một bộ phận trên cơ thể 
không có nghĩa là mất tất cả. Ta vẫn còn vợ chồng, con cái, 
người thân, sự nghiệp,... Nếu ai bất hạnh sống cô độc thì 
phải nghĩ mình còn nhiều thứ khác, như những mối quan 
hệ xã hội, tình thân trong các câu lạc bộ.... đề cùng chia sẻ, 
cùng vui cười nhảy múa, cùng tích cực, cùng lạc quan. Còn 
hàng trăm hàng triệu thứ, chỉ cần mở mắt là ta nhìn thấy, chỉ 
cần chạm tay là ta có thê cảm nhận, chỉ cần suy luận là có 
thể biết. Do đó đừng vì một chứng bệnh, một mất mát mà ta 
đánh đồng răng ta mắt tất cả. Phải rũ bỏ suy luận và lỗi sống 


644 s PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP 4T 


tiêu cực như vừa nêu. Sông hòa bình với bệnh, chúng ta mới 
không đê bệnh tân công bắt nạt mình. 


Kính chúc quý vị sức khỏe, và hãy cố gắng nhân rộng 
mô hình 4T trên toàn quốc. Tại Ấn Độ, câu lạc bộ cười dựa 
vào triết học Phật giáo và yoga đã có mặt khắp nhiều tỉnh 
thành, giúp con người rũ bỏ nỗi đau, nỗi buồn, phiền muộn, 
sợ hãi bệnh tật. Nhân rộng mô hình cần có phương pháp và 
những hỗ trợ hợp tác đa phương. Vừa rồi tôi chia sẻ với bác 
sĩ Quang, tôi sẽ in bốn bài của bác sĩ và ấn tông miễn phí đề 
quý vị có thể tặng người thân của mình. Nghe một buổi nói 
chuyện từ chuyên gia bao gồm các bác sĩ, rồi quý vị sẽ quên; 
nhưng với một quyền số tay trong túi mình, ta có thể đọc lại 
bất cứ lúc nào. Đồng thời chúng tôi sẽ phát tâm cho đọc dạng 
âm thanh đưa vào CD để ai đang lái xe hoặc ở nhà cũng có 
thê bật lên nghe. Tôi cho rằng bốn bài viết của bác sĩ Quang 
rất có ý nghĩa trong việc nâng đỡ tinh thần, góp phần điều 
trị nhiều chứng bệnh chứ không chỉ riêng ung thư. Bất cứ 
bệnh nào cũng cần sự nâng đỡ tinh thần và điều trị bằng 4T: 
giảm vả chuyển hóa stress; làm chủ chế độ ăn uống: làm chủ 
thói quen luyện tập; theo đuôi có phương pháp sự chỉ định 
của bác sĩ về điều trị bệnh tật. Không thể có sự hoàn phục 
sức khỏe mà không liên hệ đến quy trình 4T vừa nêu. Tôi 
rất mong câu lạc bộ 4T sẽ được lan rộng khắp mỌI nƠI. Nếu 
thành công, ta nên dịch sang tiếng Anh, tiếng Hoa đề ấn tống 
phổ biến miễn phí. Điều đó góp phần xây dựng hạnh phúc 
cho con người. 


3k3 3k 


VÀI NÉT VÈ TT. THÍCH NHẬT TỪ 


Thượng tọa Thích Nhật Từ sinh tại Sài Gòn năm 1969, 
xuất gia, thọ giới Sa-di năm 1984 và thọ giới Tỳ-kheo năm 
1988. Thầy là người sáng lập Đạo Phật Ngày Nay từ năm 
2000. Thầy tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học tại Đại học Alla- 
habad, Án Độ, năm 2001 và nhận bằng Tiến sĩ danh dự về 
Tôn giáo học từ Đại học Mahamakut, Thái Lan, năm 2010. 


Thầy là tác giả của hơn 40 quyên sách Phật giáo và thuyết 
giảng hơn 2000 pháp thoại về các chủ đề khác nhau. Thây là 
Chủ biên và xuất bản Tùng thư Đạo Phật Ngày Nay hơn 150 
quyền, Đại Tạng Kinh Việt Nam (hơn 100 CD âm thanh) và 
hơn 100 album về âm nhạc Phật giáo. 


Thây tích cực tham gia các đối thoại liên tôn giáo và kêu 
gọi hòa bình và hòa hợp. Thầy truyền bá Phật pháp qua các 
hoạt động giáo dục, văn hóa và từ thiện, nhằm mang lại lợi 
lạc cho cộng đồng và xã hội. 

Thượng tọa Thích Nhật Từ hiện là Phó Hiệu trưởng Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó Ban Phật giáo 
quốc tế (GHPGVN) và Chủ biên Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay 
và Tùng thư Học viện Phật giáo Việt Nam. 


VÀI NÉT VÉ BS.ThS. QUAN VẬN HÙNG 


Bs. Quan Vân Hùng, sinh năm 1950, nguyên nội trù thực 
thụ các bệnh viện, thạc sĩ chuyên ngành y học cô truyền, 
nguyên chủ nhiệm khoa ung thư Viện y dược học dân tộc 
TP. HCM. Chuyên nghiên cứu điều trị các bệnh mạn tính 
(cao huyết áp-tim mạch, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, 
viêm mũi-xoang, ngoài da, béo phì, ung bướu...) và đề xuất 
một phương pháp phòng ngừa và điều trị toàn điện cho bệnh 
nhân mang bệnh mạn tính => Liệu pháp 4T. Liệu pháp 4T 
đã được áp dụng đề: 


* Hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Viện y dược 
học dân tộc TP.HCM (kêt quả 80%). 


* Thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, đã báo 
cáo tại Viện YDHDT và BV Ung bướu TP.HCM - Cân Thơ, 
BV y học cô truyên các tỉnh. 


* Giảng dạy cho sinh viên Việt Nam và ngoại quốc đến 
Viện, chuyển giao cho các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, 
Bình Định...(đề án 1816), được mời giảng ở Cộng hòa Pháp 
(2007). 

* Thông tin tuyên truyền trên: trung tâm truyền thông và 
giáo dục sức khỏe sở y tế (T4G), đài truyên hình TP.HCM- 
Vĩnh Long, báo chí (SGGP, Thời báo kinh tế SG, Hồn Việt...) 


SÁCH CỦA THẢY NHẬT TỪ 


1. Thích Nhật Từ., 7»é Giới Cực Lạc. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. ix + 142. 

2. Thích Nhật Từ., Chết Đi về Đâu. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. ix + 126. 

3. Thích Nhật Từ., Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn & 
Luận An. Sài gòn: NXB TP. Hồ Chí Minh. 2003, tr. xv + 200. 

4. Thích Nhật Từ dịch và chú giải., Từn /Hiểu Kinh Bồn 
Mươi Hai Chương. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. xvị + 499. 

5. Thích Nhật Từ., Phương Trời Thong Dong. Sài gòn: 
NXB Phương Đông. 2010, tr. vi + 87. 

6. Thích Nhật Từ., Chuyển Hoá Cảm Xúc. Sài gòn: NXB 
Thời Đại. 2010, tr. vi + 112. 

7. Thích Nhật Từ., /#ểu Thương và Tu) Hỷ. Sài gòn: 
NXB Thời Đại, 2010, tr. vi + 174. 

S. Thích Nhật Từ., Khủng Hoảng Tài Chánh Toàn Cầu 
qua Cái Nhìn Phật Giáo. Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, 
tr. vii + 152. 

9. Thích Nhật Từ., Không Có Kẻ Thù. Sài Gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi + 121. 

10. Thích Nhật Từ., Chuyển Hóa Sán Hận. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 180. 

11. Thích Nhật Từ., Đối Diện Cái Chết. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi + 169. 


12. Thích Nhật Từ., Quay Đấu Là Bờ. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 202. 


13. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Giữa Đời Thưởng. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194. 


14. Thích Nhật Từ., Con Đường 4n Vui. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 168. 


15. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Trong Tâm Tay. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 149. 


1ó. Thích Nhật Từ., Đồi Dép Triết Lý Về Hạnh Phúc Hôn 
Nhân. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vĩn + 178. 


17. Thích Nhật Từ., Phái Giáo và Thời Đại. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2011, tr. xi + 171. 


18. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Tuổi Già. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2011, tr. vi + 130. 


19. Thích Nhật Từ., Sống Ww¡ Sống Khỏe. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2012, tr. vi + 124. 


20. Thích Nhật Từ., 70 Điểu Tâm Niệm. Sài Gòn: NXB 
Hông Đức, 2012, tr. vị + 128. 


21. Thích Nhật Từ., 74 Điểu Phật Dạy. Sài Gòn: NXB 
Hông Đức, 2012, tr. vị + 117. 


22. Thích Nhật Từ., Con Đường Chuyển Hóa. Sài Gòn: 
NXB Hông Đức, 2012, tr. xi + 208. 


23. Thích Nhật Từ., Tám Điễu Giác Ngộ. Sài Gòn: NXB 
Hồng Đức, 2012, tr. viii + 198. 


II. SÁCH SẼ IN 


- Kinh Phật cho người tại g1a. 
- Kinh Phật cho người xuât gia. 


